BÁT CHÁNH DAO 


“Con đường đưa đến 
chấm dứt đau khổ” 


BÁT CHÁNH DAO 


"Con duóng dua dén 
chám düt dau khó" 


THE NOBLE EIGHTFOLD PATH 
“Way to the End of suffering" 
Nguyén tác Bhikkhu Bodhi 
Dịch Việt: Ty khuu Tâm Hanh 

Phát tử Tâm Cảnh 


THE GIỐI 
NHÀ XUẤT BẢN THE GIGI 


— 


adiu lm. 


MUC LUC 


Giấy cho phép dich và in của tac giả................ 7 
TÔI nét ve tác giá .............................................. 9 
Loi tua cüa tác Pd. aee oec i ra arcte 11 
Loi nguoi dich................................................... 15 
I. Con đường đưa đến chấm dứt dau khó..... 19 
IL. Chanh Kế THÍ sai TtynamggagbubiDuneidiegltdibirlfeptaeinid 43 
HI. Chánh chú y (tu duy)................................ 70 
IV. Chánh ngü, chánh nghiép, chánh mang... 97 
V. Chánh tinh tãn ag cave pon Sin d 132 
VL Chánh niém.............................................. 157 
VIL Chánh dinh............................................. 189 
VII. Phát triển tué giác................................. 213 
Phan këtu esci b ad Vm ats lata 237 
Chú thich sss TP 239 
Phü cheena au naa Du n PvE 252 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


Sách tham khảo của người dich ................... 258 
Sách dẫn (English).......................................... 260 


Ghi chú: Người đọc có thé truy cáp nguyên 
tác Anh ngữ theo link: https://info-buddhism. 


com/The-Noble-Eightfold- Path- Bhikkhu 
Bodhi.htm 


Buddhist Association of the United States 
Chuang Yen Monastery 
2020 Route 301 
Carmel, NY 10512-3426 - U.S.A. 


April 30, 2021 


To Whom It May Concern, 


[his is to confirm that I have given 
permission to Bhikkhu Thich Tam Hanh & Tam 
Canh Nguyen Ngoc Canh to translate my book, 
The Noble Eightfold Path, into the Vietnamese 
language on a strictly free distribution basis. The 
original English-language edition of the book is 
published by the Buddhist Publication Society, 
Kandy: Sri Lanka. 


Sincerely yours, 


Ven. Bhikkhu Bodhi 


> it 


—— m. 


ĐÔI NÉT VỀ TÁC GIÁ 


(Trong phần này, chúng tôi có thêm vài 

chi tiết. ND) 
gài Bhikkhu Bodhi là mót tu si 
Phát giáo nguói My, sinh truóng 
tại thành phó New York, tốt nghiệp tiến sĩ 
Triết hoc tại Trường Cao hoc Claremont 
(ND). Ngài trở thành tu si theo truyền thống 
Theravada tai Tích Lan vào nám 1972, sóng 
ở đó trên 20 năm và làm chủ tịch và chủ bút 
của Hội xuất bản Phật Học. Hiện nay, ngài 
cư ngụ tại Tu viện Bodhi trong một vùng 
quê của Tiểu bang New Jersey. Ngài đã cùng 
ngài Bhikkhu Nanamli dịch bộ The Middle 
length discourses of the Buddha (Majjhima 
Nikaya Trung bộ kinh). Ngài là dich giả 
của bó The Connected discourses of the 
Buddha (Samyutta Nikaya _ Tương ưng bộ) 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


va The Numerical discourses of the Buddha 
(Anguttara Nikaya _ Tang chi bó kinh). Tác 
phẩm mới nhất của Ngai là In the Buddhas 
words (Hợp tuyển lời Phật day từ Kinh 
tang Pali), The Buddhas teachings on social 
and communalharmony _ An Anthology of 
discourses from the Pali canon (Lời Phật dạy 
vé sự hòa hợp trong cộng đồng và xã hội 
_ Hợp tuyển từ kinh tạng Pàli). Cả hai tác 
phẩm này đã được Nguyên Nhật Trần Như 
Mai dịch sang Việt ngữ (ND). 


LOI TUA 


án bán của những lời Đức Phật 

dạy có thể được tóm tắt trong hai 
nguyên lý: Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo. 
Nguyên lý thứ nhất nói về bình diện học 
thuyết và câu trả lời tìm thấy cho chính 
phần này là sự hiểu biết; phần thứ hai nói về 
bình diện rèn luyện, dùng trong nghĩa khái 
quát nhất của danh từ rèn luyện và câu trả 
lời tìm thấy cho phần này là sự thực hành. 
Trong cấu trúc giáo lý của Đức Phật, hai 
nguyên lý này luôn liên kết vào nhau, không 
thể tách rời và được gọi là the Dhamma- 
Vinaya (pháp-luật) học thuyết-thực hành, 
hay gọi ngắn gọn là giáo pháp. Sự đồng nhất 
nội tại của giáo pháp được bảo đảm bởi 
phần cuối của Tứ Diệu Đế, chân lý của con 
đường tu tập là Bát Chánh Đạo. Trong khi 
yếu tố đầu tiên của Bát Chánh Đạo, chánh 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


kién, là su hiéu biét chính xác vé Tü Diéu 
Dé. Như vậy, hai nguyên lý thấm nhuần với 
nhau và hàm chứa lẫn nhau. Công thức Tứ 
Diệu Đế bao gồm Bát Chánh Đạo và Bát 
Chánh Đạo bao gồm Tứ Diệu Đế. 


Vì sự thống nhất toàn bộ này mà chúng 
ta không có lý gì để đặt ra câu hỏi phần nào 
của giáo Pháp có giá trị hơn, học thuyết 
hay con đường tu tập. Nếu chúng ta vẫn 
cố đặt ra câu hỏi này thì câu trả lời phải là 
con đường tu tập. Con đường tu tập chiếm 
được địa vị tối thượng vì tu tập mới làm cho 
lời Phật dạy trở nên sống động. Con đường 
tu tập biến đổi giáo pháp từ một tập tài 
liệu ghi chép những công thức trừu tượng 
thành một quá trình liên tục tiết lộ cho thấy 
chân lý. Nó tạo một lối thoát cho vấn nạn 
khổ và khổ là nguyên nhân khởi đầu giáo lý 
của Đức Phật. Nó làm mục đích của những 
lời Phật dạy, giải thóat khỏi vòng đau khổ. 
Chúng ta có thể đạt đến con đường tu tập 
trong kinh nghiệm bản thân của mỗi người 
nơi mà chỉ riêng sự tu tập mới có ý nghĩa 
đích thực. 


12 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


Di theo con duóng Bát Chánh Dao là viéc 
thuc hành hon là kién thüc hiéu biét nhung 
di cho đúng đường thi phải hiểu biết đúng ý 
nghĩa. Thật ra, sự thông hiểu chính xác con 
đường tu tập tự nó là một phần của tu tập. 
Nó là một bình diện của chánh kiến, là nhân 
tó đầu tiên làm tiên phong và dẫn đường cho 
suốt tiến trình tu tập. Như vậy, mặc dầu vì sự 
hăng hái tu tập lúc ban đầu, chúng ta có thể 
cho rằng sự hiểu biết trí tuệ có thể được xem 
như một sự xao lãng phiền hà và nên xếp 
bỏ qua một bên nhưng suy nghĩ một cách 
nghiêm túc, chúng ta thấy nó rất cần thiết 
cho thành quả cuối cùng của tu tập. 


Cuốn sách này nhắm mục đích góp phần 
vào sự tìm hiểu Bát Chánh Đạo một cách 
chính xác bằng cách tìm hiểu tám nhân tó 
của tiến trình tu tập và chúng liên đới với 
nhau như thế nào. Tôi cố gắng viết thật súc 
tích. Để làm khuôn mẫu cho sự trình bày, 
tôi dùng chính lời dạy của Đức Phật trong 
kinh tạng Pàli để giải nghĩa những nhân tố 
của con đường tu tập. Để giúp những độc 
giả không có được nhiều tài liệu gốc, ngay cả 
qua các bản dịch mà không được hoàn toàn 


13 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


như ý muốn, tôi van cố gắng giới han tối da 
các lời trích dẫn của tôi trong những trích 
dẫn được dùng trong hợp tuyển Lời Phật 
Dạy trong kinh tạng của Ngài Nyanatiloka. 
Trong vài trường hợp, có những đoạn trích 
dẫn từ tác phẩm này được thay đổi đôi chút 
để phù hợp với cách diễn đạt của riêng tôi. 
Để mở rộng thêm ý nghĩa, đôi khi tôi trích 
dịch từ các bài bình luận. Nhất là trong 
phần trình bày về Chánh Định và Trí Tuệ 
(Chương VII và Chương VIII), tôi dựa rất 
nhiều vào bộ sách Visuddhimagga (Con 
Đường Thanh Tịnh), một bộ bách khoa vĩ 
đại hệ thống hóa sự tu tập một cách chỉ tiết 
và rất đầy đủ. Vì khuôn khổ giới hạn của 
cuốn sách, tôi không thể trình bày hết sức 
dày đủ cho mỗi một nhân tế. Dé bù lại cho 
sự khiếm khuyết này, tôi liệt kê một số tài 
liệu chọn lọc ở cuối sách để độc giả có thể 
tham khảo tìm hiểu các dẫn giải có nhiều 
chi tiết hơn. Tuy thế, để bảo đảm hoàn toàn 
cho việc tu tập theo bát chánh đạo, nhất là 
vào các giai đoạn cao của định và tuệ, nếu 
được sự hướng dẫn từ một vị thầy dày đủ 
khả năng thì sẽ vô cùng hữu ích. 


14 


LỜI NGƯỜI DICH 


B: Chánh dao, giáo pháp càn bàn và 
quan trong nhát cho su tu táp cüa 
Phát giáo, chúng tói duoc hoc tü nhüng 
nám Trung cáp Phàt hoc nhung chi thuóc 
lòng, hiểu mơ hó và chua từng được day 
về cách thực hành. Thế nên, với chúng tôi 
thời ấy, Bát Chánh Đạo vẫn là kiến thức 
Phật học phổ thông, không cần thiết. Sau 
này, may mắn được tiếp cận, học và thực 
hành bát chánh đạo qua những lời dạy 
nguyên thủy của Đức Thế tôn, tôi nhận ra 
rằng một người Phật tử không thể có sự tu 
tập đúng hướng đưa đến chấm dứt đau khổ 
nếu không được học đúng, thực hành đúng 
bát chánh đạo. Từ đó, tôi nuôi hy vọng giới 
thiệu cho Phật tử Việt Nam một cuốn sách 
tóm tắt về Bát Chánh Đạo nhưng đầy đủ 
về pháp học, pháp hành và pháp thành như 
Đức Thế tôn đã dạy nhưng tôi vẫn chưa 
thực hiện được. 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


Qua những năm tháng lam công tác 
giang day Phat hoc 6 các truóng Phat hoc 
Viét Nam, phién dich Han tang ra Viét ngü 
và rồi được tiếp cận sách Phật hoc của các 
nhà Phật học phương Tây, tôi vẫn chưa thực 
hiện được hoài bão này. 


Biết được nguyện vọng của tôi, thầy 
Tâm đạo (Eric, vị su người Mỹ) giới thiệu 
sách "Ihe Noble Eightfold Path _ Way to 
the End of Suffering" của Ngài Bhikkhu 
Bodhi (xem phần giới thiệu vé tác giả) với 
nhã ý tôi sẽ giới thiệu cho Phật tử Việt Nam. 
Sau khi xem qua, tôi nhận ra đây chính là 
cuốn sách đúng với nguyện vọng của mình 
nhưng chưa làm được. Qua tác phẩm này, 
với sự tinh thông pháp hoc về Phật giáo 
nguyên thủy và kinh nghiệm hành trì, tác 
giả dà trình bay rất có dong nhưng day đủ, 
chính xác và rõ ràng ba lĩnh vực pháp học, 
pháp hành và pháp thành của Bát Chánh 
Đạo. Tác phẩm này có thể là cẩm nang gối 
đầu cho bát cứ người nào thật sự muốn di 
vào con đường tu tập để chấm dứt khổ ngay 
trong thế giới rối ren của kiếp sống này. 

Tôi giới thiệu sách với anh Tâm Cảnh _ 
Nguyễn Ngọc Cảnh (một Phật tử quy y Tam 


16 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


bảo va hoc Phật pháp với su hướng dẫn của 
tôi). Khi biết anh Tâm Cảnh nhận ra giá trị 
sách này, tôi để nghị dịch với tiêu chí “dịch 
để học”. Anh nhiệt tình nhận lời và chúng 
tôi cùng nhau hợp tác dịch tác phẩm suốt 
trong thời gian dịch Covid-19 từ năm 2020 
đến 2021. Bản dịch hoàn tất và sửa xong 
tháng 03 năm 2021 _ Phật lịch 2565. Tuy 
cùng dịch chung nhưng cá nhân tôi chịu 
trách nhiệm về nội dung và Việt ngữ Phật 
học dùng trong bản dịch này. 


Trong quá trình dịch, tôi đã tham khảo 
các bản Việt dịch Nikàya, nhất là dùng từ 
ngữ Phật học trong bản dịch Thắng pháp 
tập yếu luận của Ngài Trưởng lão Thích 
Minh Châu cho các chương Chánh niệm và 
Chánh định. Ngoài ra, tôi tham khảo về Tứ 
niệm xứ trong sách Pháp hành thiền tuệ của 
Ngài Trưởng lão Hộ Pháp, chùa Bửu Long. 


Tôi không quên thành kính tri ân Ngài 
Trưởng lão Hộ Nhẫn, chùa Thiền Lâm, Huế 
và Ngài Trưởng lão Viên Minh, chùa Bửu 
Long. Hai vị thay đã tiếp nhận và hướng 
dẫn tôi được tiếp cận và tu học theo những 
lời dạy nguyên thủy của Đức Phật. Bản dịch 
này là pháp cúng dường đến hai Ngài, các vị 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


thay và các pháp hữu da và dang cùng tôi tu 
học theo những lời dạy của Đức Phật. 

Chúng tôi cảm ơn chị Nguyên Nhật 
Trần Như Mai đã giới thiệu chúng tôi với 
Ngài Bhikkhu Bodhi để xin phép dich và in 
tác phám này. 

Sau cùng, chúng tôi chân thành tri ân 
các Phật tử, thân quyến, bạn bè đã hỗ trợ 
tinh thần và vật chất để bản dịch này được 
xuất bản. 

Chúng tôi hy vọng bản dịch này góp một 
phần tài liệu nhỏ cho các Phật tử Việt Nam 
đang có nguyện vọng tu học theo những lời 
dạy nguyên thủy của Đức Thế Tôn để chấm 
dứt khổ ngay trong kiếp sống này. Chúng 
tôi cũng mong rằng một ngày không xa 
những loại sách này được giới thiệu trong 
các trường Phật học ở Việt Nam. 

Mùa Phật đản 2565_ năm 2021 

Mindful Way Buddhist Meditation Society 

Tu viện Đạo Tâm 

10164 Gramercy Pl 

Riverside, CA 92503, USA 
Người dich 


18 


CHUONGI 


Con Đường Đưa Đến Diệt Khổ 


Đi tìm một con đường tâm linh khởi 
nguồn từ đau khổ, nó không bắt đầu với tri 
thức và trạng thái hạnh phúc (từ sự thực 
hành theo niềm tin tôn giáo. ND) nhưng 
với nhiều nghi vấn khó hiểu làm nhức nhối, 
thất vọng và rối loạn tâm trí. Tuy nhiên, để 
cho đau khổ dẫn ta vào sự tìm tòi thật sự 
đến con đường tâm linh nó phải đạt đến 
một mức cao hơn những gì chúng ta thụ 
động nhận lấy từ bên ngoài. Nó phải làm 
phát sinh một sự ý thức nội tâm, một sự 
cảm nhận làm tan vỡ sự tự mãn dễ dàng 
của chúng ta khi tiếp xúc bình thường với 
thế giới bên ngoài để có thể nhìn thoáng 
qua tinh thần bất ổn luôn luôn hiện hữu 
bên trong. Khi sự hiểu biết sâu sắc này 


19 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


büng sáng lén, dau chi trong giày phut, sé 
tüc khác tao ra khüng hoáng trong cá nhàn 
ta thật sâu xa. Nó làm đảo lộn các mục tiêu, 
giá trị quen thuộc, xem thường những lo 
lắng thường nhật của ta, làm cho những 
niềm vui cũ mất hết thú vị. 

Lúc đầu những sự thay đổi này thường 
không được chúng ta vui vẻ đón nhận. 
Chúng ta cố chối bỏ cái viễn ảnh mới mẻ 
này và bóp chết các nghi vấn. Chúng ta 
tranh đấu xua đuổi sự bất mãn này với 
những theo đuổi mới. Nhưng ngọn lửa tò 
mò khi đã thắp lên sẽ tiếp tục cháy mãi, 
nếu chúng ta không để mình cuốn theo 
những thích nghi hời hợt, buông tay trở 
lại với một giải thích vá víu biện hộ cho sự 
lạc quan tự nhiên của mình thì cuối cùng 
ánh sáng yếu ớt lúc đầu của sự hiểu biết 
thâm sâu ấy sẽ vụt chói lên, một lần nữa 
sẽ đưa ta giáp mặt với cảnh ngộ thực tế 
của mình. Chính ở thời điểm này, khi tất 
cả các lối thoát đã bị chặn, chúng ta sẵn 
sàng tìm một con đường chấm dứt sự bất 
an trong lòng. Chúng ta không còn có thể 
tiếp tục tự mãn trôi dạt trong cuộc đời, 


20 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


thúc đẩy bởi su thèm khát dục lạc của năm 
giác quan và áp lực của những thói thường 
trong xã hội. Một thực tại sâu sắc hơn mời 
gọi chúng ta. Chúng ta đã nghe tiếng gọi 
của hạnh phúc chắc chắn và trung thực 
hơn. Cho đến khi chưa đến đích, chúng ta 
không thể mãn nguyện. 


Nhưng chính vào lúc này, chúng ta gặp 
phải một khó khăn mới. Khi nhận ra cần 
có con đường tâm linh, chúng ta khám phá 
ra rằng các giáo lý về tâm linh không thuần 
túy giống nhau và tương hợp với nhau. Khi 
xem lược qua các tủ sách nói về di sản tâm 
linh của nhân loại, cổ xưa cũng như cận đại, 
chúng ta không tìm thấy một cuốn nào thật 
đơn thuần mà chỉ thấy giống như là một 
cửa hàng tạp hóa bày đầy những hệ thống, 
ban ngành và tất cả đều muốn cống hiến 
cho ta cái cao xa nhất, nhanh chóng nhất, 
có quyền lực nhất hay một giải pháp sâu sắc 
nhất cho sự tìm kiếm nguyên lý tối hậu của 
chúng ta. Đối diện với sự hỗn tạp này, tâm 
trí chúng ta bị rối tung lên khi cố gắng đánh 
giá, để quyết đoán xem học thuyết nào thật 
sự giải thoát, thật sự đáp ứng được các nhu 


21 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


cầu của minh và đường nào di sai chứa day 
nhting khuyét diém bén trong. 


Ngày nay, một cach thông dung dung 
để giải quyết vấn đề là chiết trung, từ nhiều 
truyền thống, chọn lấy bất cứ cái gì có vẻ hòa 
hợp với nhu cầu của mình, kết nối những sự 
thực hành và kỹ xảo khác nhau vào chung 
một tổng hợp theo ý mình. Như vậy, người 
ta có thể tap hợp môn thiên chánh niệm 
của Phật giáo với sự tụng niệm thần chú 
của Ấn giáo; cầu nguyện của Ki Tó giáo với 
thiên múa Sufi; Kabbala của Do Thái giáo 
với cách thực tập quán tưởng của Tây Tạng. 
Tuy rằng, đôi khi phương pháp chiết trung 
có thể giúp chúng ta chuyển tiếp từ lối sống 
nặng về thế tục và vật chất qua lối sống lấy 
thêm màu sắc tinh thần nhưng cuối cùng 
phương pháp này cũng sẽ mất dan hiệu quả. 
Bởi vì, nó có thể dùng như một quán trọ 
tiện nghi giữa đường nhưng không phải là 
một chiếc xe thuận tiện để đến điểm cuối. 


Phương pháp chiết trung có hai thiếu 
sót quan hệ với nhau, cuối cùng làm cho 
nó bị khiếm khuyết. Một là nó làm giảm 


22 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


giá tri cua chính nhüng truyén thong ma 
nó vay mugn. Nhting truyén thóng nói 
tiéng thuóc tinh thán khóng dé xuóng hoc 
thuyết của ho nhu là những ky thuật từng 
phần độc lập để chúng ta có thể cắt xén ra 
khỏi bối cảnh của chúng và tự do kết hợp 
để nâng cao phẩm chất mình cảm nhận 
trong cuộc đời. Họ trình bày như là những 
phần của một toàn thể, một tầm nhìn có 
kết cấu mạch lạc về bản chất căn bản của 
thực tại và mục đích cuối cùng trong nỗ lực 
tìm kiếm về tâm linh. Truyền thống tâm 
linh không phải là một con suối cạn để cho 
chúng ta nhúng ướt chân rồi lui vội vào bờ. 
Nó là một con sông hùng vĩ cuồn cuộn chảy 
nhanh qua khắp bối cảnh của đời ta. Nếu 
muốn di trên giòng sông đó, chúng ta phải 
đủ can đảm lao thuyền xuống sông và chèo 
ra vực nước sâu. 


Khuyết điểm thứ hai của phương pháp 
chiết trung từ khuyết điểm thứ nhất. Tại 
vì những cách tu tập về tâm linh được xây 
dựng trên những tam nhìn vé bản chất của 
thực tại và lợi ích cuối cùng, những tầm 
nhìn này lại không tương hợp với nhau. 


23 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


Khi thành that nghiên cứu giáo ly của các 
truyén thóng này, chüng ta sé tháy nhüng 
khác biét chính yéu vé quan diém hién ró 
trước mát chúng ta. Những khác biệt đó 
không dễ được thông qua như những cách 
nói khác nhau dùng để chỉ về cùng một 
vấn đề. Thay vào đó, họ dẫn ra những kinh 
nghiệm rất khác nhau để đưa đến mục đích 
cuối cùng và con đường phải đi qua để đạt 
đến mục đích đó. 


Do đó, vì những điểm dị đồng về quan 
điểm và thực hành của các truyền thống 
tâm linh khác nhau, khi chúng ta quyết định 
vượt qua phương pháp chiết trung và cảm 
thấy mình sẵn sàng nghiêm túc dấn thân 
vào một con đường nào đó thì chúng ta sẽ 
thấy bị khó khăn trong sự lựa chọn một con 
đường để đưa đến giác ngộ và giải thoát 
thật sự. Một gợi ý nhằm giải quyết vấn đề 
lưỡng nan này là tự mình phải làm sáng tỏ 
cho chính mình về mục tiêu chính yếu của 
đời mình, để quyết định đi tìm những gì 
trên con đường giải thoát thật sự. Nếu suy 
tư cẩn thận thì chúng ta sẽ thấy rõ điều bắt 
buộc quan trọng nhất là tìm con đường dẫn 


24 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


dén thoát dau khó. Tat cà moi van dé cuói 
cùng sẽ thu gọn vào khó dé. Nhu vậy, điều 
chúng ta cần là một đường lối chấm dứt 
hoàn toàn vấn nạn này đến tận cuối. Cả hai 
điều kiện này rất quan trọng. Con đường 
phải dẫn đến sự chấm dứt hoàn toàn đau 
khổ, chấm dứt đau khổ dưới mọi hình thức 
và đến tận cùng của đau khổ, làm cho đau 
khổ mất hẳn không phát sinh trở lại. 


Nhưng ở đây chúng ta gặp phải một 
câu hỏi khác nữa. Làm sao chúng ta tìm 
ra con đường như vậy, một con đường có 
khả năng đưa đến chỗ chấm dứt hoàn toàn 
đau khổ đến tận cùng? Ngoại trừ thật sự 
đạt đến mục tiêu của con đường, chúng ta 
không biết chắc chắn nó sẽ đưa mình đến 
đâu. Dé theo con đường đến duoc mục 
tiêu, chúng ta phải đặt hết lòng tin vào hiệu 
quả của nó. Theo đuổi một con đường tâm 
linh không giống như chọn lựa một bộ đồ 
mới. Để chọn một bộ đổ mới, người ta chỉ 
cần mặc thử một vài bộ, ngắm mình trong 
gương và lựa bộ nào thấy đẹp nhất. Chọn 
lựa một đường tâm linh tựa như hôn nhân: 
Người ta muốn có một bạn đời trăm năm, 


25 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


một người ban đồng hành với tinh nghĩa sẽ 
được chứng minh bằng sự đáng tin cậy và 
bền lâu như sao bac dau trên trời đêm. 

Đối diện với vấn dé lưỡng nan mới 
này, chúng ta có thể thấy mình đã vào 
ngõ cụt và kết luận rằng không có gì để 
hướng dẫn cho mình trừ khuynh hướng 
cá nhân nếu không muốn nói ném đồng 
tiền xem sấp ngữa ra sao. Tuy thế, sự chọn 
lựa của chúng ta không cần phải mù quáng 
và thiếu ý thức như mình tưởng tượng vì 
chúng ta có nguyên tắc hướng dẫn. Những 
lối đi tâm linh thường được trình bày trong 
khuôn khổ một giáo lý tổng quát, chúng ta 
có thể thẩm định sự hiệu quả của một con 
đường nào đó bằng cách tìm hiểu giáo lý 
dẫn giải nó. 

(1) Đầu tiên, giáo lý ấy phải diễn tả 
một bức tranh đầy đủ và chính xác phạm 
vi của đau khổ. Nếu phạm vi của đau khổ 
được đưa ra không đây đủ hoặc khiếm 
khuyết, con đường đưa ra hầu như bị thiếu 
sót, không đủ khả năng tạo được một giải 
pháp thỏa đáng. Tương tự như bệnh nhân 


26 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


can bac si chán bénh düng va day dt cho 
căn bệnh của minh, dé được thoát khỏi 
đau khổ, chúng ta cần một giáo lý trình 
bày một sự mô tả đáng tin cậy với hoàn 
cảnh của mình. 

(2) Tiêu chuẩn thứ hai đòi phải có sự 
phân tích đúng đắn những nguyên nhân 
gây ra đau khổ. Giáo lý không thể chỉ dừng 
lại với sự quan sát tổng quát những triệu 
chứng bên ngoài. Nó phải đào sâu tận triệu 
chứng đến mức nguyên nhân và nó phải 
diễn tả các nguyên nhân thật chính xác. 
Nếu giáo lý phân tích nguyên nhân bị sai 
làm thì rất khó cho sự diéu trị thành công. 


(3) Tiêu chuẩn thứ ba liên quan đến 
chính con đường. Nó qui định rõ là con 
đường do giáo lý vạch ra phải chấm dứt đau 
khổ tận gốc. Điều này có nghĩa là nó phải 
đưa ra một phương pháp chấm dứt đau khổ 
bằng cách trừ khử các nguyên nhân. Nếu 
nó thất bại không đem lại được giải pháp 
căn bản này thì cuối cùng, giá trị của nó là 
con số không. Con đường mà nó vạch ra 
có thể giúp ta trừ bỏ được chứng bệnh và 


27 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


làm cho ta thay moi su an lành. Nhu mót 
nguói bi cán bénh hiém nghéo, khóng thé 
cho giái pháu thám my là dú; trong khi duói 
bé mặt, nguyên nhân căn bệnh vẫn tiếp tục 
phát triển. 


Tóm lại, chúng ta thấy có ba yêu cầu 
trong những giáo lý để xướng một giải 
pháp trung thực đưa đến chấm dứt khổ: 
Thứ nhất, nó phải đưa ra một bức tranh mô 
tả đầy đủ và chính xác về phạm vi của khổ. 
Thứ hai, nó phải trình bày một sự phân 
tích chính xác các nguyên nhân của khổ. 
Thứ ba, nó phải cho chúng ta phương pháp 
chấm dứt các nguyên nhân của khổ. 


Đây không phải là nơi để chúng ta thẩm 
định những học thuyết tâm linh căn cứ vào 
các tiêu chuẩn vừa nêu trên. Vấn để của 
chúng ta chỉ liên quan với Giáo Pháp, lời 
dạy của Đức Phật với giải pháp mà giáo lý 
này đưa cho vấn nạn khổ. Giáo Pháp của 
Đức Phật thích đáng với vấn nạn này rất 
rõ ràng ngay trong chính bản chất của nó. 
Bởi vì nó được cấu trúc không phải như 
một bộ triết thuyết nói về sự bắt đầu và 


28 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


chám düt khó theo nhting yéu cau bang tín 
nguóng nhung nhu là mót thong diép giai 
thoát khói dau khó dugc xem có thé chüng 
nghiém duoc ngay trong kinh nghiém riéng 
của chính minh. Cùng đi với thông điệp 
đó, có phương pháp thực hành, một con 
đường dẫn đến nơi tận cùng của sự chấm 
dứt khổ. Con đường này là Bát Chánh Đạo. 
Bát Chánh Đạo là giáo ý trung tâm của Đức 
Phật. Chính sự khám phá ra con đường này 
đem đến cho sự giác ngộ riêng của Đức 
Phật một ý nghĩa toàn diện và đưa Ngài từ 
tư cách của một vị hiền triết khôn ngoan và 
nhân từ lên địa vị của một bậc Đạo sư trên 
thế giới. Đối với đệ tử, Ngài là “người khởi 
xướng con đường chưa được ai khởi xướng 
trước đây, người tạo dựng một con đường 
chưa được ai tạo dựng trước đây, người nêu 
ra con đường chưa được ai nêu ra trước đây, 
người thấy trước con đường, người biết con 
đường, người hướng đạo của con đường” 
(Trung Bộ. 100)" Và chính Ngài gọi mời 
mọi người đi tìm giải thoát với một lời hứa 
và thử thách, “Chính các bạn phải nỗ lực. 
Các Đức Phật chỉ là vị thây. Những ai nhiệt 


29 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


tam thuc hành con duóng này, dugc giai 
thoát khói su trói buóc cüa ác ma^ (Pháp 
cú. 276). 


Muón xem Bát Chánh Dao nhu mót 
phuong tiện chắc chán đưa đến giải thoát, 
chúng ta phải xét lại theo ba tiêu chuẩn 
ở trên: Nhìn vào sự tường thuật của Đức 
Phật về phạm vi của khổ, sự phân tích các 
nguyên nhân của khổ và chương trình Ngài 
đưa ra để chữa trị hết khổ. 


Phạm vi của khổ 


Không những Đức Phật không bàn đến 
vấn dé khổ một cách hói hot mà Ngài còn 
lấy nó làm cột trụ cho giáo lý của Ngài. Ngài 
bắt đầu với Tứ Diệu Đế, tóm tắt thông điệp 
của Ngài tuyên bố cuộc đời luôn luôn gắn 
liên với dukkha. Danh từ Pàli này thường 
được dịch ra là đau đớn, khổ sở, nhưng 
nó hàm ý nhiều vấn dé sâu xa hơn là đau 
đớn và khổ sở. Nó nói đến tất cả sự bất 
mãn trong suốt cuộc đời của mọi người 
trừ những người đã đạt được giác ngộ. Đôi 
khi sự bất mãn này bùng nổ ra bên ngoài 


30 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


thành buón rau, thuong tiéc hay that vong. 
Nhung thuóng thuóng, nó quanh quán bén 
lé nhàn thúc cúa chúng ta nhu mót su cám 
nhàn mo hó khóng ró ó dàu là moi viéc 
không phải lúc nào cũng hoàn hảo, không 
bao giờ hoàn toàn đây đủ như mình mong 
muốn nó phải như vậy. Đối với sự thật của 
dukkha, Đức Phát day nó là một vấn dé tâm 
linh thật sự. Với những vấn dé khác, những 
nghi vấn thần học và siêu hình đã từng 
thách thố những tư tưởng gia tôn giáo qua 
nhiều thế kỷ, Ngài nhẹ nhàng xua tay đẩy 
qua một bên xem như “những việc không 
lợi gi cho giải thoát. Ngai nói Ngài chi dạy 
vé đau khổ và chấm dứt dau khó, dukkha và 
chấm dứt nó. 


Đức Phật không dừng lại ở những vấn 
đề tổng quát về khổ. Ngài tiếp tục phơi bày 
nhiều hình thức của khổ, gồm cả hai khía 
cạnh hiển nhiên và tinh tế khó thấy. Ngài 
bắt đầu với những gì có trước mắt, những 
nỗi khổ có sẵn trong diễn tiến vật chất của 
chính đời sống. Ở đây, khổ xảy đến trong 
các sự kiện sinh, già, chết, dễ mắc bịnh, 
hay gặp tai nạn, hay bị thương tích, ngay cả 


31 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


trong đói khát. Nó xuất hiện trở lai trong các 
phan ting nói tam cüa chung ta vói nhting 
hoàn cánh ấy và các su cố không vừa long, 
trong buồn ráu hờn giận, tức bực và lo sợ 
bị khuấy động lên bởi những chia cách đau 
lòng, những gặp gỡ không vui, những thất 
bại vì không tìm thấy những gì mình ước 
muốn. Đức Phật nói ngay cả lạc thú cũng 
không tránh khỏi khổ. Nó đem cho ta hạnh 
phúc khi nó còn nhưng nó không còn mãi 
mãi; cuối cùng nó cũng phải đi qua và khi 
nó đi qua rồi, để lại sự mất mát cho ta cảm 
giác bị tước đoạt. Cả cuộc đời, ta bị níu kéo 
giữa thèm khát lạc thú và lo sợ đau đớn. 
Chúng ta sống qua từng ngày, đuổi theo 
cái này hoặc chạy trốn cái kia, ít khi được 
hưởng sự bình an cuả thỏa mãn; sự thỏa 
mãn thật sự hình như lúc nào cũng nằm 
ngoài tầm tay, chỉ ở bên kia chân trời sắp 
đến. Thế rồi, cuối cùng chúng ta phải chết, 
từ bỏ cá nhân con người mà mình sống cả 
đời để tạo dựng, bỏ lại sau lưng những thứ, 
những người mình thương mến. 


Nhưng Phật dạy, ngay cả chết cũng chưa 
chấm dứt được dukkha vì tiến trình của đời 


32 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG BUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


sóng khóng düng lai ó cái chét. Khi cudc 
sống chấm dứt ở một noi, với một thân xác 
thì “sự tiệm tiến của tinh thần,” giòng tâm 
thức cá nhân lại sinh ra ở một nơi khác 
với một cơ thể mới làm nguồn sống cho 
thể chất. Như vậy, cái chu kỳ này tiếp tục 
tái hiện: sinh, già, chết, bị thúc đẩy bởi sự 
khát vọng được sống mãi. Đức Phật tuyên 
bố cái vòng tái sinh này gọi là samsara, "di 
lang thang” đã quay mãi từ thời vô thủy. Nó 
không có điểm khởi đầu, không có nguồn 
gốc thời gian. Chúng ta có đi ngược thời 
gian bao lâu đi nữa thì chúng ta vẫn luôn 
luôn tìm thấy sinh vật, chính chúng ta ở 
bao kiếp trước, di lang thang từ trang thái 
hiện hữu này qua trạng thái hiện hữu khác. 
Đức Phật mô tả nhiều thế giới khác nhau 
nơi chúng ta có thể tái sinh: những địa 
ngục, thế giới súc sinh, thế giới nhân sinh 
và những cõi trời. Nhưng không có thế giới 
nào là chỗ ở vĩnh viễn. Đời sống ở bất cứ cõi 
nào cũng có ngày hết. Nó vô thường và như 
vậy đậm màu bất an và đó là ý nghĩa sâu xa 
nhất của dukkha. Chính vì vậy, người nào 
mong muốn hoàn toàn chấm dứt dukkha 


33 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


thi khóng thé bang long vói bat cú thành 
dat, bat cứ dia vi trần tuc nao mà phải tim 
cách giai thoát khói toàn thé vong xoáy bat 
an này. 


Nguyên nhân của khó 


Như chúng ta đã nói, một giáo lý dé 
ra cách đưa đến chấm dứt khổ phải giải 
thích chính xác đầy đủ những nguyên nhân 
nguồn gốc của khổ. Nếu chúng ta muốn 
ngăn chặn đau khổ thì phải ngăn lại từ nơi 
phát sinh với tất cả nguyên nhân của nó. 
Ngăn chặn nguyên nhân đòi hỏi chúng ta 
phải có kiến thức day đủ biết rõ chúng là gi 
và hoạt động như thế nào. Vì vậy, Đức Phật 
dành riêng một phần lớn giáo lý của Ngài 
để phơi bày “sự thật về nguồn gốc của khó” 
Ngài xác định nó ở trong ta. Có một chứng 
bệnh căn bản tràn ngập thân ta, gây xáo 
trộn tâm trí ta, vô hiệu hoá các mối liên hệ 
giữa ta với người khác và với thế giới. Dấu 
hiệu của căn bệnh này, có thể thấy trong xu 
hướng thiên về một số các trang thái tinh 
thần bất thiện mà tiếng pàli goi là kilesas, 
thường được dich ra là “phiền nao.” Những 


34 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


phién nao can ban la ba loai: tham lam, san 
han va si mé. Tham (lobha) là tham muón 
cho minh, tham muón khoái lac và tién cüa, 
dóng luc sóng cón, su thúc duc nàng cao 
bản ngã với quyền lực, dia vi và uy tín. Sân 
hận (dosa) biểu thi phản ứng phủ nhận, bộc 
lộ qua sự chối bỏ, bực tức, nguyền rủa, ghét 
bỏ, thù nghịch, giận dữ và hung bạo. Si mé 
(moha) có nghĩa tinh thần tối tăm: một lớp 
vô cảm dày đặc ngăn chặn khả năng hiểu 
biết sáng suốt. 

Từ ba căn bản này xuất hiện nhiều 
phiên não khác nhau - tự phụ, ganh ghét, 
tham vọng, thờ ơ, kiêu căng và những tánh 
xấu còn lại. Từ tất cả các phiển não này 
cọng lại, từ căn bản đến chi nhánh, lộ dạng 
dukkha trong các hình thức khác nhau: dau 
đớn và buón rầu, sợ hãi và bất binh, như 
trôi nổi vô định trong vòng sinh tử. Để 
được giải thoát khỏi đau khổ chúng ta phải 
loai bỏ hết tất cả phiền não. Nhưng sự tu 
tập loai trừ phiền nào phải tiến hành một 
cách có phương pháp. Nó không thể được 
hoàn thành chỉ bằng quyết định của ý chí, 
bằng cách muốn chúng biến mất đi. Sự tu 


35 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


tap nay phai dugc huóng dan bang diéu tra 
nghiên cứu. Chúng ta phải tim ra phiền não 
tùy thuộc vào những gi và rồi nhận ra bằng 
cách gì chúng ta có thể dùng năng lực của 
mình để loại bỏ điểm tựa của chúng. 


Đức Phật dạy có một loại phiền não làm 
nẩy sinh ra tất cả những phiền não khác, 
căn bản này nắm giữ tất cả các phiền não. 
Căn bản đó là vô minh (avijjà) (1). Vô minh 
không phải chỉ là sự vắng mặt của kiến thức, 
thiếu hiểu biết một số thông tin đặc thù nào 
đó. Vô minh có thể xảy ra trong lúc chúng 
ta đã tích lũy được nhiều kiến thức với vô số 
chi tiết và theo cách riêng của nó, nó có thể 
vô cùng sắc sảo và biết ứng biến trong mọi 
trường hợp. Vô minh là nguồn gốc của khổ 
vì căn bản của nó là bóng tối che mờ tâm 
trí. Đôi khi vô minh hoạt động một cách 
tiêu cực, chỉ làm tâm trí tăm tối không cho 
ta hiểu biết đúng. Những lúc khác, nó đóng 
một vai trò chủ động, đánh lừa rất tài tình, 
tạo ra nhận thức và khái niệm méo mó mà 
tâm trí cho là đặc tính của thế gian, không 
ngờ đó là những tạo tác dối lừa của chính 
vô minh. 


36 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


Tü nhüng nhàn thúc va khái niém sai 
lầm này, chúng ta tìm thấy mảnh đất nuôi 
dưỡng phiền não. Tâm trí thấy được triển 
vọng nào đó của lạc thú, chấp nhận giá trị 
bé ngoài của nó và kết quả là tham lam. 
Khi sự thèm khát được thụ hưởng bị ngăn 
chặn thì trở ngại hiện lên, tức giận và thù 
ghét bộc phát. Khi chúng ta vật lộn với 
những sự việc mơ hồ, nhận thức của ta bị 
che mờ và chúng ta đi lạc vào ảo tưởng. 
Những phién não nay là vùng đất sinh 
sản ra khổ: vô minh sinh ra phién não và 
phiển não sinh ra khổ đế. Khi màng lưới 
nhân duyên này còn vững chắc thì chúng 
ta còn trong nguy hiểm. Chúng ta vẫn còn 
có thể tìm được lạc thú và hưởng thụ, lạc 
thú của giác quan, lạc thú của xã hội, lạc 
thú của tâm trí và con tim. Nhưng dù được 
hưởng bao nhiêu lạc thú, dù thành công 
do tránh né được đau khổ đến đâu thì 
căn bản của phién não vẫn còn trong con 
người của chúng ta và chúng ta còn phải 
tiếp tục bước đi trong vòng kiềm hãm của 
đau khổ. 


37 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


Chấm dứt nguyên nhân của khổ 


Để giải thoát toàn bộ đau khổ, chúng 
ta phải diệt nó từ cội rễ, nghĩa là phải diệt 
vô minh. Nhưng bằng cách nào chúng ta 
điệt được vô minh? Câu trả lời rõ ràng di 
theo tính chất của đối tượng. Vì vô minh 
là trạng thái nhận thức sự vật không đúng 
như chúng đang thật sự hiện hữu, cái cần 
có là nhận thức về sự vật đúng như chúng 
đang là. Không những chỉ kiến thức bằng 
khái niệm, kiến thức như ý tưởng, mà là 
kiến thức bằng hiểu biết, biết cũng là thấy. 
Sự hiểu biết này được gọi là trí tuệ (pafifia). 
Trí tuệ giúp ta sửa sai những sự xuyên tạc 
của vô minh. Trí tuệ cho ta khả năng thấu 
hiểu sự thật của sự vật trong bản chất thật 
sự của chúng, trực tiếp và ngay tức khắc, 
không bị ngăn che bởi bình phong của 
những ý tưởng, quan điểm và giả thiết mà 
các loại tâm của ta thường dựng lên giữa 
chúng và sự thật. 


Để diệt vô minh chúng ta cần có trí tuệ, 
nhưng bằng cách gì để có trí tuệ? Là nhận 
thức không còn chút phân vân về tất cả bản 


38 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


chất của sự vat, trí tué không thé dat được 
chỉ bằng học vấn hay bằng cách thu thập 
và tích trữ một khối dữ kiện. Tuy nhiên, 
Đức Phật nói, trí tuệ có thể đạt được do 
tu tập. Nó hình thành qua một số những 
điều kiện, những điều kiện mà chúng ta có 
thể phát triển bằng năng lực. Những điều 
kiện này thật ra là những nhân tố tinh thần, 
thành phần của tri thức, nằm trong một 
cơ cấu có hệ thống có thể gọi là một con 
đường đúng theo nghĩa chính của danh 
từ này: một đường đi hướng đúng về một 
mục tiêu. Mục tiêu ở đây là chấm dứt đau 
khổ và đường đi dẫn đến đó là Bát Chánh 
Đạo với tám thành tố: chánh kiến, chánh 
chủ ý (tư duy), chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm 
và chánh định. 


Đức Phật gọi con đường này là trung 
đạo (majjhima patipada). Trung dao vì nó 
vượt ra cả hai cực đoan, hai loại nỗ lực sai 
lầm để thóat ly đau khổ. Một là đam mê dục 
lạc tối đa, nỗ lực dập tắt bất mãn bằng cách 
thỏa mãn ham muốn. Phương pháp này 
đem khoái lạc đến cho ta nhưng sự hưởng 


39 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


thu có được rất dung tuc, tam bg va không 
có sự man nguyện thâm sâu. Đức Phat ý 
thức rằng đam mê nhục dục có khả năng 
kìm hãm tâm trí con người rất chặt chẽ và 
Ngài cũng nhận thấy rõ ràng loài người 
lại luôn mê say gắn bó với lạc thú của giác 
quan. Đồng thời, Ngài cũng biết lạc thú này 
thấp hèn thua hẳn hạnh phúc phát sinh 
từ sự ly dục và vì thế Ngài luôn luôn dạy 
rằng con đường dẫn đến mục đích chính 
yếu cuối cùng đòi hỏi phải từ bỏ nhục dục. 
Vì vậy mà Đức Phật diễn tả say đắm trong 
lạc thú nhục dục là “thấp hèn, tầm thường, 
trần tục, đê tiện, không đưa đến mục đích 
thoát khổ (Kinh Chuyển pháp luân. ND). 


Cực đoan kia là sự thực hành khổ hạnh, 
sự nỗ lực đạt đến giải thoát bằng cách tự 
hành hạ thân xác. Phương pháp này có thể 
bắt nguồn từ ước vọng thật sự mong muốn 
giải thoát nhưng hành động theo sự hướng 
đạo của một giả định sai lầm làm cho nghị 
lực bị tiêu hao, không có kết quả. Sự sai lầm 
này cho rằng thân xác là nguyên nhân của 
sự lệ thuộc trong khi nguồn gốc thật sự của 
đau khổ nằm trong tâm. Tâm bị ám ảnh bởi 


40 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


tham, sân va si. Dé giải thoát tâm ra khói 
các phién náo báng cách hành ha thàn xác 
thi khóng nhüng vó ích mà cón tu tiéu diét 
minh. Bói vi nó tàn hai mót cóng cu cán 
thiết (thân thé. ND). Vì thé, Đức Phật diễn 
tả cực đoan thứ hai này là: “Đau đớn, thấp 
hèn, không dẫn đến mục tiêu” (giải thoát 
đau khổ.ND) (2). 


Đứng ngoài hai phương pháp cực đoan 
này là Bát Chánh Đạo, gọi là trung đạo, 
không có nghĩa là thỏa hiệp giữa hai cực 
đoan, nhưng có nghĩa vượt lên trên cả hai 
bằng cách tránh những sai lầm mỗi bên gây 
nên. Trung đạo tránh sự thái quá về nhục 
dục bằng cách thừa nhận sự phù phiếm 
của ham muốn và sự vô ích khi nhấn manh 
việc từ bỏ thân xác. Ham muốn và nhục 
dục không bao giờ là phương tiện tạo hạnh 
phúc. Chúng là động lực gây ra đau khổ mà 
chúng ta phải từ bỏ như là điều kiện tiên 
quyết của giải thoát. Luyện tập ly dục không 
hàm chứa việc giày vò thân xác. Nó bao gồm 
luyện tập về tinh thần và cơ thể cần phải 
khỏe mạnh để hỗ trợ cho hoạt động của 
tinh thần. Như vậy cơ thể cần được chăm 


41 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


sóc dàng hoàng, gin giữ sức khỏe đồng thời 
những khả năng tinh thần được huấn luyện 
để phát sinh trí tuệ giải thoát. Đây là trung 
đạo, Bát Chánh Đạo, làm “phát sinh nhận 
thức, phát sinh hiểu biết và dẫn đến bình 
yên, đến hiểu biết trực tiếp, đến giác ngộ, 
đến niết bàn”(3) 


42 


CHUONG II 


CHÁNH KIÉN 
(Samma Ditthi) 


Tám chi phần của Bát Chánh Đạo không 
phải là những bước phải đi theo thứ tự tiếp 
nối, lần lượt hết bước này đến bước kia. 
Đúng hơn, chúng có thể được gọi là nhân 
tố thay vì các bước, tựa như tất cả những 
tao của một giây thừng bện lại với nhau 
làm cho sợi giây bền chắc tối đa. Khi đạt 
đến một trình độ nào đó, tất cả tám nhân 
tố có thể hiện diện cùng một lúc, phần này 
hỗ trợ cho phần kia. Tuy thế, cho đến khi 
(chưa) đạt đến trình độ đó, tất nhiên chúng 
phải nối tiếp trên con đường tu tập. Xét từ 
khía cạnh thực tế của sự tu tập, tám nhân tố 


43 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


dugc chia ra thành ba nhóm: (i) nhóm giói, 
rén luyén dao dúc (silakkhandha), góm có 
chánh ngü, chánh nghiép và chánh mang; 
(ii) nhóm dinh (samadhikkhandha), gồm có 
chánh tinh tán, chánh niém và chánh dinh 
và (iii) nhóm tué (pafifiakkhandha) góm có 
chánh kién và chánh tu duy. Ba nhóm này 
đại diện cho ba giai đoạn tu tập: tu tập rèn 
luyện đạo đức cấp cao, tu tập định cấp cao 
và tu tập trí tué cáp cao. (1) 


Thứ tự của ba phần tu tập này được quyết 
định bởi mục tiêu khái quát và hướng đi của 
con đường tu tập. Vì mục đích tối hậu của 
con đường tu tập là dẫn đến giải thoát khỏi 
đau khổ, cho nên tùy thuộc vào sự diệt trừ 
vô minh, điểm chính yếu của sự tu tập phải 
đối nghịch trực tiếp với vô minh. Chính sự 
tu tập bằng trí tuệ với mục đích đánh thức 
sự hiểu biết thâm sâu, thấy được sự vật “như 
chúng đang là” Trí tuệ thâm sâu xuất hiện 
theo cấp độ, nhưng ngay cả những lóe sáng 
yếu ớt nhất của tuệ quán cũng đã hàm chứa 
nền tảng của định tâm, không còn những 
rối loạn và mất tập trung. Định được đạt 
đến qua sự tu tập tâm định cấp cao (Tâm 


44 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


tăng thugng.ND), phan hai của con đường 
giải thoát, đem lại sự tĩnh lặng và tập trung 
cần có để phát triển tuệ giác. Nhưng để cho 
tâm tập trung trong định, chúng ta phải 
khống chế những tâm bất thiện thường chi 
phối những hoạt động của tâm. Khuynh 
hướng này làm tâm bị phân tán và trải 
rộng ra trong vô số suy nghĩ. Những tâm 
bất thiện này sẽ tiếp tục ngự trị bao lâu khi 
chúng còn được phép biểu hiện qua thân và 
miệng bằng hành động và lời nói. Do đó, 
ngay từ lúc bắt đầu tu tập, chúng ta cần phải 
chế ngự các bản năng của hành động nhằm 
ngăn ngừa chúng trở thành những dụng cụ 
của phiền não. Sự tu tập này được thực hiện 
bởi phần đầu của con đường tu tập, phần 
rèn luyện đạo đức. Như vậy, con đường tu 
tập trải qua ba giai đoạn, với sự rèn luyện 
đạo đức làm nền tảng cho định, với định 
làm nền tảng cho tuệ và tuệ là dụng cụ trực 
tiếp đạt đến giải thoát. 

Đôi khi, chúng ta bị rối trí vì cách sắp 
xếp có vẻ thiếu đồng nhất về các nhân tố 
của con đường tu tập và chương trình tam 
học (giới, định, tuệ.ND). Tuệ: gồm chánh 


45 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


kién va chanh tu duy nhung la giai doan 
cudi cüa chuong trinh tam hoc. Thé ma, 
những nhân tố của chánh kiến lại đặt ở 
phần đầu của con đường tu tập thay vì ở 
phần cuối như người ta thường nghĩ theo 
tiêu chuẩn phải đồng nhất. Tuy nhiên, thứ 
tự tiếp nối của các nhân tố trong con đường 
tu học không phải là kết quả của sự sơ sót 
vô ý mà nó được quyết định bởi sự cân nhắc 
quan trọng trong chủ đích trợ lực. Nghĩa là 
chánh kiến và chánh tư duy có tính chất 
chuẩn bị sơ khởi đòi hỏi ngay từ đầu như 
thúc dục đi vào chương trình tam học. 
Chánh kiến cung cấp toàn phối cảnh cho tu 
tập, chánh tư duy cung cấp chủ ý cho đúng 
hướng. Nhưng cả hai không dừng lại trong 
vai trò chuẩn bị. Bởi vì, khi đã được thanh 
lọc trong phần huấn luyện giới và định, tâm 
sẽ đạt đến chánh kiến cao siêu, chánh chủ 
ý cao siêu và từ đây thành lập chương trình 
tu tập thích hợp bằng trí tuệ thâm sâu hơn. 

Chánh kiến tiên phong cho cả con 
đường tu tập, dẫn đường cho những thành 
tố kia. Nó cho ta biết điểm khởi đầu, đích 
đến, và những dấu hiệu tiếp nối theo khi 


46 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


viéc tu tap tién xa hon. C6 gang dan than 
vào tu tap mà khóng có nén móng chánh 
kién sé có nguy có di lac vào vó ích trén 
con duóng khóng có huóng dao. Nhu váy, 
tuong tu nhu muón lái xe dén mót noi nào 
đó mà không xem bản đồ hay chẳng nghe 
theo lời hướng dẫn của một tài xế kinh 
nghiệm. Người ta có thể lên xe và bắt đầu 
lái đi, nhưng thay vì đến gần địa điểm, rất 
có thể họ càng đi xa ra. Để đến chỗ mình 
muốn, người ta phái có ý niệm về hướng di 
tổng quát và những con đường dẫn đến đó. 
Những cân nhắc tương tự có thể được áp 
dụng cho sự thực hành con đường tu tập, 
hoạt động trong khuôn khổ hiểu biết được 
thiết lập bởi chánh kiến. 

Sự quan trọng của chánh kiến có thể 
được xác định từ thực tế, nghĩa là tâm 
nhìn của chúng ta ngay trên những vấn 
đề chủ yếu của sự thật và tiêu chuẩn này 
có ý nghĩa vượt lên trên niêm tin chi từ lý 
thuyết. Chánh kiến chi phối thái độ của 
chúng ta, hành động của chúng ta, toàn thể 
định hướng của chúng ta trong đời sống 
của mình. Quan điểm của chúng ta có thể 


47 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


không được hinh thành một cách rõ ràng 
trong tâm. Chúng ta chỉ nắm được những 
khái niệm mơ hổ từ niềm tin của mình. 
Nhưng được định hình hay không, được 
hiển lộ hay giữ trong tiểm ẩn, những quan 
điểm này đều có ảnh hưởng rất sâu rộng 
với chúng ta. Chúng cấu trúc những khái 
niệm của chúng ta, xếp thứ tự cho các giá 
trị của chúng ta, kết thành một khuôn khổ 
tư tưởng mà chúng ta dùng để lý giải về ý 
nghĩa hiện hữu của mình trên thế gian này. 


Theo đó, những quan điểm này qui 
định hành vi của chúng ta. Chúng nằm sau 
những chọn lựa và mục đích của chúng ta; 
và nỗ lực của chúng ta làm cho những mục 
đích này từ lý tưởng ra thực tế. Chính hành 
động có thể quyết định hậu quả nhưng hành 
động và hậu quả lại tùy thuộc vào những 
quan điểm mà từ đó chúng phát sinh. Vì 
quan điểm hàm chứa một “cam kết bản thể 
hoc" (ontological commitment), một quyết 
dinh vé nghi vấn cái gì là thật và đúng. Theo 
dó, quan diém chia ra thành hai loai, chánh 
kién và tà kién. Loai dàu tuong üng vói su 
chân thật, loai sau đi lệch ra khói chân thật 


48 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


và củng có cái giả ở vi tri của nó. Đức Phat 
dạy hai loại quan điểm này dẫn đến hai lối 
hành động hoàn toàn khác hẳn nhau và từ 
đó dẫn đến kết quả đối lập nhau. Nếu chúng 
ta có tà kiến, ngay cả khi nó còn mơ hó, nó 
sẽ dẫn đến tiến trình hành động đưa đến 
kết quả là đau khổ. Mặt khác, nếu chúng ta 
theo chánh kiến thì quan điểm ấy sẽ hướng 
chúng ta về hành động chân chính và nhờ 
thế hướng về giải thoát khỏi đau khổ. Mặc 
dâu khuynh hướng nhận thức đúng hay sai 
về thế giới của chúng ta có thể một phần 
nào vô thưởng vô phạt, không có hậu quả 
gì đáng kể nhưng khi quan sát kỹ thì chánh 
hay tà hiện rõ ra, là yếu tố quyết định rất 
quan trọng cho sự phát triển suốt dòng đời 
tương lai của chúng ta. Chính Đức Phật 
tuyên bố Ngài không thấy một nhân tố duy 
nhất nào chịu trách nhiệm cho sự phát sinh 
những trạng thái bất thiện của tâm như tà 
kiến và không có một nhân tố nào giúp ích 
cho sự phát sinh những trạng thái thiện 
của tâm như chánh kiến. Lại nữa, Ngài nói 
không có một nhân tố nào là nguyên nhân 
cho sự đau khổ của chúng sinh như tà kiến 


49 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


va khong có mót nhan tó nào có uy luc lam 
phát trién viéc thién cua chúng sinh bang 
chánh kién (Tang chi bó 1:16.2). 


Trong pham vi rộng rãi nhất của nó, 
chánh kiến bao gồm sự hiểu biết chính 
xác tất cả Giáo Pháp, hay lời dạy của Đức 
Phật. Như vậy, lãnh vực của chánh kiến 
rộng như chính Giáo Pháp. Nhung di vào 
những mục đích tu tập, có hai loại chánh 
kiến nổi bật. Một là chánh kiến hợp thế, 
chánh kiến hoạt động trong giới hạn của 
thế gian. Loại kia là chánh kiến siêu thế, 
chánh kiến cao siêu dẫn đến giải thoát khỏi 
thế gian. Loại thứ nhất liên quan đến các 
quy luật điều khiển sự diễn tiến vật chất 
và tinh thần trong vòng tái sinh với những 
nguyên lý dẫn đến các thân phận cao hơn 
hay thấp hơn của các loại chúng sinh, đến 
hạnh phúc hay đau khổ ở thế gian. Loại 
thứ hai liên quan đến những nguyên lý 
cần thiết cho giải thoát. Nó không những 
nhắm vào sự tiến bộ tâm linh từ kiếp này 
qua kiếp khác mà còn nhắm đến sự giải 
thoát ra khỏi luân hồi sinh tử. 


50 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


Chanh Kién Hop Thé 


Chánh kién hop thé lién quan dén 
sự thông hiểu chính xác vé định luật của 
nghiệp, hiệu lực đạo đức của hành động. 
Gọi theo nghĩa đen của nó là “chánh kiến về 
hành động của chính mình” (kammassakata 
sammaditthi) và nó theo công thức tiêu 
chuẩn trong lời tuyên bó (của Đức Phật): 
“Chúng sinh là chủ nhân của hành động 
(nghiệp. ND) của chúng, thừa kế các hành 
động của chúng, sinh ra từ hành động của 
chúng, bị bó buộc vào hành động của chúng 
và được hỗ trợ bởi hành động của chúng. 
Bất cứ hành động nào chúng làm, tốt hay 
xấu, chúng sẽ kế thừa những hành động 
ấy.” (2) Có nhiều su trình bày chi tiết cụ thé 
(về quan điểm này) được ghi chép trong 
kinh điển. Như một đoạn kinh văn thông 
thường, làm mẫu, xác nhận rằng những 
hành động có công đức nhu bó thí và cúng 
dường có ý nghĩa đạo đức, hành động thiện 
ác phát sinh kết quả tương ứng, con người 
có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ, có tái 
sinh và có thế giới nằm ngoài thế giới hiện 
hữu này và có những đạo sư đã chứng ngộ 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


cao siéu, trinh bay su that vé thé gidi trén 
cơ sở chứng ngộ cao siêu của chính ho.(3) 
Để hiểu đúng nội hàm của chánh kiến, 
đầu tiên chúng ta phải xem xét ý nghĩa về 
thuật ngữ chủ yếu của nó, nghiệp (kamma). 
Chữ nghiệp có nghĩa hành động. Đối với 
Phật giáo, hành động được đề cập ở đây là 
hành động cố ý, những hành động thể hiện 
ý định có màu sắc luân lý rõ ràng, vì chính 
ý định đem lại cho hành động ý nghĩa đạo 
đức. Như vậy, rõ ràng Đức Phật đồng nhất 
hóa hành động với ý chí. Trong một bài 
giảng nói về nghiệp, Ngài nói: “Này các tỳ 
khưu, chính ý chí, ta gọi là nghiệp. Khi đã 
quyết định, người ta hành động qua thân, 
khẩu hay y^ Đồng nhất hóa nghiệp với su 
cố ý làm cho nghiệp phải là một sự kiện 
thuộc tinh thần, một nhân tó bắt nguồn từ 
tâm tìm cách thực hiện những tham vọng, 
khuynh hướng và chủ ý của tâm. Ý chí hoạt 
động qua một trong ba nơi: thân, khẩu hay 
ý, được gọi là ba cửa ngõ của hành động 
(kammadvara). Y định biểu hiệu qua thân 
gọi là thân nghiệp, ý định biểu hiệu qua lời 
nói gọi là khẩu nghiệp, ý định phát sinh từ 


52 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


tu tuóng, ké hoach, y tuóng hay là trong 
nhüng trang thái tàm ly khác nhung khóng 
biéu hiéu ra bén ngoài goi là y nghiép. Vi 
thé, tü mót nhàn tó là y chí, chia thành ba 
loai nghiệp khác nhau tùy theo noi nào nó 
biéu hién. 

Chánh kién khóng phái chi là kién 
thúc don giản vé ý nghĩa khái quát của 
chữ nghiệp. Nó cần được hiểu: (1) sự phân 
biệt đạo đức của nghiệp thành thiện và bất 
thiện; (2) những trường hợp chính của mỗi 
loại nghiệp; và (3) nguồn gốc làm cho hành 
động phát sinh. Như được trình bày trong 
một bài kinh: “Khi một đệ tử hiểu cái gì 
là ác nghiệp, và nguồn gốc của ác nghiệp 
và cái gì là thiện nghiệp và nguồn gốc của 
thiện nghiệp, đệ tử đó đã có chánh kiến” 

(I) Xét các điểm trên theo thứ tự, chúng 
ta thấy trước hết nghiệp được phân biệt 
thành bất thiện (akusala) và thiện (kusala). 
Nghiệp bất thiện là hành động đáng khiển 
trách về mặt đạo đức, có hại cho sự phát 
triển tâm linh, dẫn đến đau khổ cho mình 
và cho người khác. Nghiệp thiện, ngược lại, 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


là hành dong dang khen vé phuong dién dao 
đức, giúp cho sự tiến bộ của tâm linh, dẫn 
đến nhiều lợi ích cho mình và cho người. 

(ID Có thể nêu ra vô số những trường 
hợp thuộc nghiệp bất thiện và nghiệp thiện 
nhưng Đức Phật chỉ chọn mười trường hợp 
căn bản cho mỗi loại. Ngài gọi mười trường 
hợp này là mười đường (nghiệp đạo) của 
hành động nghiệp bất thiện và nghiệp 
thiện. Trong mười đường của mỗi loại, ba 
thuộc thân, bốn thuộc khẩu và ba thuộc 
ý. Mười đường của nghiệp bất thiện được 
phân chia theo cửa mà nó xuất hiện, liệt kê 
như sau: 

Thân nghiệp (kayakamma): 

1. Giết hại mạng sống 

2. Lấy vật không cho 

3. Tà dâm phi pháp để thỏa mãn nhục dục 

Khẩu nghiệp (vacikamma): 

4. Nói dối 

5. Nói xấu người khác 


6. Nói lời hung dữ 


54 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 

7. Nói nhiéu lói vó ich 

Y nghiệp (manokamma): 

8. Tham lam 

9. Sân hận 

10. Tà kiến 

Mười đường của thiện nghiệp là những 
gì ngược với bất thiện nghiệp: Khống chế 
bảy trường hợp đầu của bất thiện nghiệp, 
thoát khỏi tham lam, sân hận và có chánh 
kiến. Mặc dầu sự chế ngự bảy trường hợp 
đầu hoàn toàn thực hiện trong tâm và không 
có hành động biểu hiện rõ ràng nhưng 
chúng vẫn được gọi thiện nghiệp của thân 
và khẩu bởi vì chúng đặt trọng tâm trên sự 
kiểm soát về hành động và lời nói. 

(III) Nghiệp được phân biệt thành thiện 
và bất thiện đặt trên động cơ căn bản, gọi 
là “căn” (müla) truyền dat tính chát đạo 
đức đến những ý muốn cùng một lúc. Như 
vậy, nghiệp thiện hay bất thiện tùy theo 
căn thiện hay căn bất thiện. Căn có ba yếu 
tố trong mỗi nhóm. Căn bất thiện gồm ba 
phiên não như chúng ta đã nói: tham lam, 


BAT CHÁNH DAO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


sân han va si mê. Những nghiệp nào bát 
nguón tü nhüng phién nao này la bat thién 
nghiép. Ba cán thién là ba can dói nghich, 
duoc dién ta trong thé phú dinh theo 1ói 
hành ván xua cüa Án Dó nhu khóng tham 
lam (alobha), khóng sàn hàn (adosa) và 
khóng si mé (amoha). Mác dà chüng dugc 
chi dinh trong thé phú dinh, chúng khóng 
những có nghĩa vắng mát phién não mà 
còn bao gồm những hạnh tốt đẹp tương 
ứng. Không tham lam hàm chứa từ bỏ, 
không dính mắc và hào phóng; không sân 
hận hàm chứa thương yêu, cảm thông và 
hiên lành; không si mé hàm chứa sáng suốt. 
Hành động nào bắt nguồn từ những căn 
này là thiện nghiệp. 

Đặc điểm hết sức quan trọng của nghiệp 
là khả năng đem lại kết quả tương ứng với 
phẩm chất đạo đức của hành động. Một qui 
luật tổng quát tồn tại bên trong ảnh hưởng 
đến hành động cố ý khiến cho những hành 
động này có hậu quả thưởng phạt, gọi là 
vipaka “qua di thuc, quả chín” (sự chín mùi) 
hay phala “quả.” Qui luật trên nối kết hành 
động với quả, hoạt động theo một nguyên 


56 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


tác don gián là hành dong bát thién khi chin 
cho két quà dau khó, hành dóng thién khi 
chín cho kết quả hanh phúc. Quả không bát 
buộc phải chín ngay cũng không phải chín 
trong đời hiện tại. Nghiệp hoạt động trải 
qua nhiều đời kế tiếp nhau; nó có thể tiềm 
tàng trong hàng vạn đời tương lai. Nhưng, 
bất cứ khi nào ta có một hành động cố ý, ý 
chí để lại dấu ấn trong quá trình tiệm tiến 
của dòng tâm nơi hiệu lực của nó được tón 
trữ mãi mãi. Khi nghiệp tón trữ gặp điều 
kiện thuận lợi cho sự trưởng thành, nó thức 
dậy từ trạng thái ngủ yên và gây nên hiệu 
quả đem lại sự thưởng phạt thích đáng cho 
hành động gốc. Quả của nghiệp có thể chín 
trong đời này, đời kế tiếp hay đời khác về 
sau. Nghiệp có thể chín mùi theo cách tái 
sinh trong đời sống tương lai. Vì vậy, nó 
quyết định loại thân hình thuộc cõi nào của 
đời sống mới. Hay là, nó có thể chín trong 
suốt cả cuộc đời, đem lại những trải nghiệm 
khác nhau trong đời sống như hạnh phúc 
và đau khổ, thành công và thất bại, thịnh 
và suy. Nhưng bất cứ lúc nào, quả chín và 
chín như thế nào, nó luôn luôn tuân theo 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


cùng một nguyên tắc nhu nhau: hành động 
thiện đem lại kết quả an vui và hành động 
bất thiện đem lại kết quả bất hạnh. 


Hiểu rõ nguyên tắc này là đã thông suốt 
chánh kiến hợp thế. Chánh kiến này loại bỏ 
ngay những dạng tà kiến không phù hợp với 
nó. Vì vậy, chánh kiến xác nhận hành động 
của chúng ta có ảnh hưởng đến sự tiếp nối 
vận mệnh của ta vào những đời sống trong 
tương lai. Nó chống lại quan điểm đoạn 
điệt cho rằng đời sống này là hiện hữu duy 
nhất của chúng ta và cho rằng tâm thức 
của chúng ta mất han sau khi chết. Chánh 
kiến phân biệt rõ thiện và ác, đúng và sai 
căn cứ vào một nguyên lý bao quát khách 
quan nên nó chống lại thuyết đạo đức chủ 
quan cho rằng thiện ác chỉ là sự qui định 
theo ý kiến cá nhân hay phương tiện kiểm 
soát xã hội. Nó khẳng định rằng con người 
có thể tự do chọn lựa hành động của mình, 
trong giới hạn của hoàn cảnh của mình và 
chống lại luận thuyết “định mệnh bất biến” 
cho rằng những lựa chọn của chúng ta 
luôn luôn bị lệ thuộc vào sự tất yếu không 
tránh được cho nên tự do ý chí là không 


58 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


thuc té va trach nhiém dao dtic khéng thé 
thuc hién. 


Một só các ẩn y trong lời day của Đức 
Phật nói về chánh kiến đối với nghiệp và 
quả của nghiệp ngược lại với tư tưởng trong 
những trào lưu phổ thông hiện đại và sẽ có 
ích nếu chúng ta làm sáng tỏ những nhận 
thức khác biệt này. Những lời dạy nói về 
chánh kiến nêu rõ là tốt và xấu, đúng và 
sai vượt trên những ý kiến thông thường 
về những gi là tốt và xấu hay đúng và sai. 
Cả một xã hội có thể căn cứ theo một quan 
niệm sai lầm về các giá trị đạo đức chân 
chính. Mặc dù mọi người trong xã hội đó 
có thể hoan hô một loại hành động đặc biệt 
nào đó là đúng và kết tội một loại hành 
động khác là sai nhưng điều này không làm 
cho chúng thật có giá trị đúng hay sai. Theo 
Đức Phật, tiêu chuẩn đạo đức thì luôn luôn 
khách quan và không thay đổi. Tuy nhiên, 
đặc điểm đạo đức của nhiều hành động rõ 
ràng tùy thuộc vào hoàn cảnh khi chúng 
được thực hiện. Có những tiêu chuẩn đạo 
đức khách quan mà chúng ta có thể căn cứ 
vào để thẩm định bất cứ hành động nào, bất 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


cứ qui tac dao đức nào. Hanh động dao đức 
khách quan này là phán khóng thé thiéu 
của Giáo Pháp. Dó là qui luật của vũ tru 
về sự thật và công bằng. Lý do công nhận 
sự siêu việt của tiêu chuẩn đạo đức khách 
quan vì sự thật hành động chỉ là sự thể 
hiện của ý chí, gây hậu quả cho người hành 
động và như thế sự tương quan giữa hành 
động và hậu quả chỉ là thực chất của chính 
ý chí. Không có một quan tòa thiêng liêng 
nào đứng trên sự vận hành của vũ trụ để 
phân phát thưởng phạt. Nhưng chính hành 
động, tùy theo bản chất đạo đức hay vô đạo 
đức của nó, sẽ đem lại kết quả tương xứng. 


Đối với hầu hết mọi người, đại đa số, 
chánh kiến về nghiệp và kết quả của nghiệp 
được xác định bằng lòng tin, chấp nhận 
bằng sự tin tưởng ở một bậc thầy tâm linh 
danh tiếng trình bày về kết quả của hành 
động. Cho nên, với những người ấy, ngay 
khi nguyên lý của nghiệp chưa được tự 
mình thấy, hiểu biết ấy vẫn là một khía 
cạnh của chánh kiến. Nhận thức ấy là một 
phần chính yếu của chánh kiến vì chánh 
kiến liên quan đến hiểu biết, hiểu biết địa 


60 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


vị của minh trong tổng thé hệ thống của 
sự vật và người nào chấp nhận nguyên lý 
cho rằng hành động cố ý có tiểm năng đạo 
đức, cho đến mức đó, đã hiểu được một sự 
thật quan trọng về bản chất hiện hữu của 
mình. Tuy thế, chánh kiến về hiệu ứng của 
nghiệp báo không phải bị bao bọc trong 
bức màn tín điều phía sau một rào cản kiên 
cố không thể hiểu thấu. Chánh kiến có thể 
trở thành cách thấy trực tiếp. Nhờ đạt đến 
những trang thái thién định thật sâu, chúng 
ta có thể phát triển một khả năng đặc biệt 
gọi là “thiên nhãn” (dibbacakkhu), một siêu 
năng lực của sức nhìn thấy sự vật bị che 
khuất sau mắt thường. Khi kha nang nay 
được phát triển, nó có thể nhìn ra thế giới 
chúng sinh để thẩm tra quy luật hoạt động 
của nghiệp. Bằng sự thấy đặc biệt của thiên 
nhãn, vị ấy có thể tự mình thấy bằng nhận 
thức trực tiếp chúng sinh chết đi và tái sinh 
tùy theo nghiệp của họ như thế nào, chúng 
sinh được hạnh phúc và bị đau khổ từ sự 
chín mùi của hành động thiện và bất thiện 
của họ như thế nào. 


61 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


Chánh Kién Siéu The 


Chánh kién vé nghiép và két qua cüa nó 
cho ta lý do để làm những hành động thiện 
và đạt đến đời sống cao quý trong vòng sinh 
tử, nhưng chỉ như thế thì sẽ không đưa đến 
giải thoát. Một người có thể chấp nhận 
định luật về nghiệp nhưng vẫn giới hạn 
mục đích vào những thành đạt ở thế gian. 
Động cơ khiến cho người ta làm những việc 
cao quí, có thể là để tích lũy nhiều phước 
đức cho thiện nghiệp dẫn đến thịnh vượng 
với kết quả tại đây và bây giờ, hay may mắn 
được làm người trong kiếp tái sinh, hay 
được thụ hưởng hạnh phúc ở cõi trời trong 
những cảnh giới thiên đường. Trong lý luận 
về quan hệ nhân quả của nghiệp không có 
gi bát buộc thúc duc mọi người thoát ra chu 
kỳ nghiệp báo và kết quả của nó. Sự thôi 
thúc được giải thoát hoàn toàn ra khỏi vòng 
sinh tử tùy thuộc sự có được một quan điểm 
khác biệt và sâu sắc hơn, quan điểm đem 
lại sự thấu hiểu tận cùng về những khiếm 
khuyết tổn tại trong mọi hình thức hiện 
hữu của nghiệp, ngay cả trong đời sống cao 
quí nhất. 


62 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


Chanh kién siéu thé dan dén giai thoat 
là su hiéu biét Tú Diéu Dé. Chính loai 
chánh kién này dai dién cho nhàn tó thú 
nhất của Bát Chánh Dao trong ý nghĩa 
chính xác: chánh kiến cao thượng. Thế 
nên, Đức Phật định nghĩa nhân tố của 
đường tu tập trong chánh kiến một cách 
rõ ràng bằng bốn chân lý: “Này, Chánh 
kiến là gì? Đó là hiểu biết khổ (dukkha), 
hiểu biết nguồn gốc của khổ, hiểu biết sự 
chấm dứt khổ, hiểu biết con đường đưa 
đến chấm dứt khó?(7) Bát Chánh Dao bắt 
đầu với sự hiểu biết bằng khái niệm về Tứ 
Diệu Đế với sự nhận thức chưa rõ ràng 
qua phương tiện tư tưởng và suy tư. Khi 
chánh kiến đạt đến tột đỉnh trong hiểu biết 
trực giác về bốn chân lý đó, thấu suốt một 
cách rõ rành thì tương đương với giác ngộ. 
Như vậy, chúng ta có thể nói rằng chánh 
kiến về Tứ Diệu Đế gồm cả hai hình thái 
là bắt đầu và điểm cuối của con đường đưa 
đến chấm dứt khổ. 


Chân lý cao thượng thứ nhất là chân lý 
vé khổ (dukkha), sự bất mãn cố hữu của đời 
sống, thấy rõ trong vô thường, đau đớn và 


63 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


ban chat khong bao gió hoàn hao trong moi 
hinh thức của đời sóng. 

“Đây là chân lý về khổ. Sinh là khổ; già 
là khổ; bệnh là khó; chết là khó; sáu não, 
than vãn, đau đớn, thương tiếc và tuyệt 
vong là khó; gần những gi thù ghét là khó; 
xa những gi thương yêu là khổ; không được 
những gì mình muốn là khổ; nói tóm lại, 


chấp thủ vào năm uẩn là khổ” (8) 


Lời tuyên bố trên là sự khẳng định 
chung, kêu gọi chúng ta phải chú ý. Sự chấp 
thủ vào năm uẩn (pañcupàdànakkandhà) 
là một sơ đồ phân loại để hiểu đúng bản 
chất của loài người. Chúng ta là gì? Đức 
Phật dạy con người là một tập hợp của 
năm nhóm: thân thể vật lý, cảm giác, tri 
giác, phản ứng của tâm và nhận thức (sắc 
uán, tho uẩn, tưởng uán, hành uẩn và 
thức uán. ND). Chúng đều liên quan nhau 
bằng sự chấp thủ. Ta là năm uẩn và năm 
uán là ta. Những gi chúng ta đồng nhất 
hóa với chính ta, bất cứ những gì chúng 
ta nắm giữ như là của ta, đều rơi vào năm 
uán. Tập hợp nam uẩn này sinh ra cá danh 


64 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


sách góm tu tuóng, tinh cám, y tuóng và 
thái dó, ta sóng trong tàp hgp dó và tró 
thành “thế giới của chúng ta.” Như vậy, lời 
tuyên bố của Đức Phật về năm uẩn là khổ, 
thật ra bao gồm tất cả trải nghiệm, toàn 
bộ đời sống của chúng ta, vào trong phạm 
vi khổ đế. 

Nhưng, ở đây xuất hiện câu hỏi: Tại sao 
Đức Phật nói năm uẩn là khổ? Lý do Ngài 
nói năm uẩn là khổ vì chúng vô thường. 
Chúng thay đổi liên tục từng giây phút, sinh 
rồi diệt, không có thực thể nào tổn tại, luôn 
luôn thay đổi. Bởi vì những nhân tố tạo 
thành con người chúng ta luôn luôn thay 
đổi, hoàn toàn không có thực chất trường 
tồn, không có một cái gi trong đó mà chúng 
ta có thể bám vào để làm nền tảng cho an 
toàn. Năm uán chỉ là một dòng chảy liên 
tục thay đổi nên khi bám vào nó với khát 
khao trường tón thì chúng ta tu đưa mình 
lao vào đau khổ. 


Chân lý cao thượng thứ nhì chỉ rõ 
nguyên nhân của khổ. Từ tập hợp những 
phiên não đưa đến khó, Đức Phật nêu rõ 


65 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


khát vong (tanha) là nguyên nhân chi phối 


n>? 


và lan rộng nhất, “nguồn gốc của khổ. 


Đây là chân lý cao thượng về của nguồn 
gốc của khổ. Chính sự khát vọng này đưa 
đến tái sinh và bị trói buộc vào khoái cảm 
và nhục dục, tìm kiếm vui thú chỗ này chỗ 
kia. Đó là khát vọng tìm lạc thú trong dục 
(Dục giới.ND), khát vọng được hiện hữu 
(Sắc giới.ND) và khát vọng không còn hiện 
hữu (Vô sắc giới.ND). 

Chân lý cao thượng thứ ba chỉ là sự 
ngược lại của sự tạo thành quan hệ trên. 
Nếu khát vọng là nguyên nhân của khổ thì 
để giải thoát ra khỏi khổ, chúng ta phải loại 
bỏ khát vọng. Vì vậy, Đức Phật nói: 


Đây là chân lý diệt khổ. Chính sự hoàn 
toàn xa lìa và chấm dứt khát vọng, từ bỏ 
và đoạn tuyệt với nó, giải thoát khỏi nó và 
không còn lệ thuộc vào nó nữa.(10) 

Trạng thái bình an tuyệt đối khi loại 
bỏ được khát vọng là Niết ban (Nibbana _ 
Nirvàna), trạng thái tự do tuyệt đối được 
trải nghiệm với sự dập tắt những ngọn 
lửa tham, sân, si trong lúc còn sống. Chân 


66 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


ly thú tu chi cho ta con duóng dua dén 
chám düt khó, con duóng dua dén su giác 
ngó niét bàn. Con duóng dó chính là Bát 
chánh Dao. 

Chánh kiến vé Tứ Diệu Dé phát triển 
trong hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất 
gọi là chánh kiến phù hợp với chân lý 
(saccànulomika sammà ditthi); giai đoạn 
thứ hai, chánh kiến thâm nhập chân lý 
(saccapativedha sammà ditthi). Dé có được 
chánh kiến phù hợp với chân lý Tứ diệu 
đế, đòi hỏi chúng ta hiểu rõ ý nghĩa và tầm 
quan trọng của chân lý ấy trong cuộc sống 
của chúng ta (Thánh đế hiện quán.ND). Để 
có hiểu biết như vậy, đầu tiên, chúng ta phải 
học hỏi và nghiên cứu chân lý này. Tiếp sau 
đó, hiểu biết của chúng ta sẽ đi sâu hơn 
bằng cách trải nghiệm về chúng trong ánh 
sáng của kinh nghiệm cho đến khi chúng 
ta đạt được niềm tin tưởng vững chắc về sự 
thật của chúng. 


Nhưng ngay cả ở điểm này, chân lý 
Tứ diệu đế vẫn chưa được hiểu trọn vẹn, 
cho nên sự hiểu biết đạt được còn khiếm 


G7 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


khuyét, nó chi là khái niém chua phái nhan 
thức. Dé đạt đến hiểu biết chân lý bằng trải 
nghiệm chúng ta cần phải thực tập thiền, 
trước hết phải đạt được định lực liên tục, 
rồi phát triển tuệ quán. Năng lực tuệ quán 
sẽ phát sinh do quan sát năm uẩn, những 
nhân tố của thực tại, nhằm mục đích nhận 
ra những đặc tính thật sự của chúng. Ở cao 
điểm của sự trải nghiệm như thế, con mắt 
của tâm không còn nhìn những pháp hữu 
vi được tập hợp trên năm uán mà chuyển 
sang tập trung vào pháp vô vi, Nibbàna, có 
thể chứng ngộ được qua khả năng thâm sâu 
của tuệ quán. Với sự dời đổi này, cùng lúc 
mắt của tâm thấy Niết Bàn, Tứ thánh đế 
cao thượng cũng được thấu hiểu rõ ràng. 
Khi chứng ngộ được Niết Bàn, trạng thái 
vượt ra ngoài đau khổ, chúng ta đã có tầm 
nhìn trọn vẹn mà từ đó chúng ta quan sát 
năm uẩn và thấy chúng là khó, vi chúng bi 
trói buộc, phải chịu thay đối không ngừng. 
Cùng lúc chứng ngộ Niết Bàn, khát vọng 
cũng không còn. Chúng ta bừng hiểu ra 
khát vọng thật sự là cội nguồn của khổ. Khi 
chứng ngộ được Niết Bàn, chúng ta hiểu 


68 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


do la trang thai an binh, thoat khoi su quay 
cuồng của quá trinh tái sinh. Bởi vi sự thé 
nghiệm này đạt được bằng thực hành Bát 
Chánh Đạo. Cho nên, hành giả biết rõ Bát 
Chánh Đạo là con đường thật sự đưa đến 
chấm dứt đau khổ. 

Chánh kiến siêu thế thấu triệt Tứ Diệu 
Đế ở cuối con đường tu tập chứ không phải 
từ đầu. Chúng ta phải bắt đầu với chánh 
kiến phù hợp với chân lý tứ diệu đế, đạt 
được qua học tập và củng cố bằng sự quán 
chiếu. Quan điểm này gây cảm hứng cho 
chúng ta chấp thuận việc tu học, khởi sự tu 
tập tam học giới, định và tuệ. Khi chương 
trình tu tập viên mãn, tuệ nhãn tự nó mở 
ra, nhìn thấu rõ chân lý này và tâm hoàn 
toàn tự tại. 


69 


CHUONG III 


CHÁNH TU DUY (CHU BÍCH) 
(Samma Sañkappa) 


Nhân tố thú hai trong con đường tu tập 
trong tiếng Pali là Samma Sañkappa, chúng 
ta sẽ dịch là “chánh tư duy hay chánh chủ 
đích” (Right Intention _ chủ đích, Ý định, 
chủ ý đúng. ND). Danh từ này đôi khi dịch 
là “ý nghĩ đúng” cách diễn đạt này có thể 
chấp nhận được với điều kiện trong văn 
cảnh chúng ta đang dùng danh từ “ý nghĩ” 
đặc biệt nói đến khía cạnh ý định hay chủ 
đích của hoạt động tinh thần, phương diện 
nhận thức đã được nhân tố thứ nhất, chánh 
kiến, nói đến. Tuy nhiên, nó có vẻ giả tạo 
nếu chúng ta quá nhấn mạnh sự phân biệt 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


giữa hai chức nang nay. Từ quan điểm Phat 
giáo, nhận thức và ý định của tâm không 
tách ra hai phần riêng mà đan kết nhau và 
tác động với nhau trong tương quan mật 
thiết. Cảm xúc ưa thích ảnh hưởng đến 
quan niệm và quan niệm quyết định sự ưa 
thích. Như thế, một tâm nhìn thấu suốt về 
bản chất của hiện hữu, đạt được từ sự nhận 
xét sâu xa và được xác định thông qua quá 
trình nghiên cứu. Nó đem đến sự sắp xếp 
lại các tiêu chuẩn ứng xử đạo đức làm cho 
tâm trí hướng đến những mục tiêu tương 
ứng với tầm nhìn mới. Dùng tâm trí để đạt 
những mục tiêu này chính là ý nghĩa của 
chánh tư duy. 


Đức Phật giải nghĩa chánh tư duy có ba 
chủ đích : chủ đích ly dục, chủ đích có thiện 
ý va chủ dich bất hại (ly dục tam, ly sân tầm 
và ly hại tầm. ND). (1) Cả ba đối lập song 
song với ba loại tà tư duy: chủ đích bị điều 
khiển bởi dục vọng, chủ đích bị điều khiển 
bởi ác ý và chủ đích bị diéu khiển bởi tàn 
hại.(2) Mỗi loại của chánh tư duy đối đầu 
tương xứng với mỗi loại tà tư duy. Chủ đích 
ly dục đối đầu với chủ đích bị diéu khiển 


Tl 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


bói duc vong, chü dich có thién y doi dau 
vói chú dích bi diéu khién bói ác y và chú 
đích của vô hai đối đầu với chủ đích bị điều 
khiển bởi tàn hại. 

Đức Phật đã khám phá có hai loại chủ 
đích khác nhau trong thời gian trước khi 
Ngài đạt đến Giác Ngộ (Kinh Song Tám 19, 
Kinh Trung bộ). Trong giai đoạn đang nỗ 
lực tìm giải thoát, khi tu thiển trong rừng, 
Ngài nhận ra ý nghĩ có thể chia thành hai 
loại khác nhau. Ngài xếp những ý nghĩ 
thuộc dục vọng, ác ý và tàn hại vào một loại 
và loại ngược lại là ly dục, thiện ý và bất 
hại. Bất cứ lúc nào nhận ra ý nghĩ thuộc loại 
thứ nhất phát sinh, Ngài hiểu chúng nó sẽ 
dẫn đến nguy hại cho chính mình và cho 
người khác, cản trở tuệ giác và đưa đi xa 
Niết Bàn. Suy nghiệm theo đường hướng 
này, Ngài loại bỏ những ý nghĩ đó ra khỏi 
tâm và chấm dứt chúng. Nhưng khi nào ý 
nghĩ thuộc loại thứ hai phát sinh, Ngài hiểu 
những ý nghĩ này có ích lợi, đưa đến sự 
phát triển tuệ giác và giúp chứng đắc Niết 
Bàn. Như vậy, Ngài phát huy và hoàn chỉnh 
những ý nghĩ này. 


72 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


Chánh tu duy phái ó vi trí thú nhi, ding 
giữa chánh kiến và ba nhân tố dao đức bát 
đầu với chánh ngữ, bởi vì những chức năng 
chủ đích của tâm tạo một sợi giây liên kết 
hết sức quan trọng nối liền quan điểm hiểu 
biết của chúng ta với cách sống của chúng 
ta trên thế giới này. Hành động có một mặt 
luôn luôn hướng ngược vào những ý nghĩ 
mà từ đó nó phát sinh. Ý nghĩ là dấu hiệu 
báo trước hành động, hướng dẫn thân thể 
và lời nói, thúc đẩy thân thể và lời nói hành 
động, dùng chúng như công cụ để hiển bày 
mục đích và ý tưởng của nó. Từ những mục 
đích và ý tưởng, chủ tâm của chúng ta lần 
lượt thể hiện theo những quan điểm nổi bật. 
Khi những quan điểm sai lầm thắng thế thì 
hậu quả là chủ tâm sai lầm rồi gây ra hành 
động bất thiện. Như vậy, người nào chối bỏ 
hiệu lực đạo đức của hành động và đánh 
giá thành công theo hơn thua và địa vị thì 
sẽ không mong cầu gì ngoài hơn thua và địa 
vị, sẽ dùng bất cứ phương tiện nào họ có thể 
để đạt cho được chúng. Khi những mong 
cầu theo cách này có mặt khắp nơi, hậu quả 
sẽ là đau khổ, đau khổ khủng khiếp cho cá 


73 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


nhan, xa hdi va quoc gia vi tranh gianh vat 
chát, dia vi va quyén luc, khóng quan tam 
gi dén hàu quà. Nguyén nhàn gày ra khóng 
ngừng canh tranh, xung đột, bất công và 
dàn áp không nằm ngoài tâm thức. Những 
sự kiện này chỉ là sự biểu lộ của những ý 
định, sự xuất hiện của những ý nghĩ bị điều 
khiển bởi tham, sân, si. 


Nhưng khi ý định đúng thì hành động 
sẽ đúng và cách bảo đảm nhất để có ý định 
đúng là có chánh kiến. Người nào công 
nhận quy luật của nghiép rằng hành động 
mang lại hậu quả thưởng phạt, sẽ khống chế 
mưu cau của họ cho phù hợp với quy luật 
này.Như thế, hành động là biểu hiện cho ý 
định của họ sẽ phù hợp với tiêu chuẩn của 
tư cách đạo đức. Đức Phật tóm tắt sự kiện 
này rất súc tích khi Ngài nói rằng với một 
người có tà kiến thì hành động, lời nói, dự 
tính và mục đích căn cứ vào tà kiến sẽ đưa 
đến đau khổ; trong khi đó với một người 
có chánh kiến thì hành động, lời nói, dự 
tính và mục đích căn cứ vào chánh kiến sẽ 
đưa đến hạnh phúc. (3) 


74 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


Vì su hinh thành quan trọng nhất của 
chánh kiến là thông suốt Tứ Diệu Dé, cho 
nên có thể kết luận chánh kiến là cách quyết 
định nội dung của chánh tư duy. Điều này 
chúng ta thấy thật sự là như vậy. Bởi vì, hiểu 
rõ Tứ Diệu Đế kết nối ngay trong cuộc đời 
mình làm chúng ta phát sinh ý định thoát 
ly dục vọng; hiểu rõ Tứ Diệu Đế kết nối đời 
sống của mình với những sinh vật khác làm 
chúng ta phát sinh hai chánh tư duy thiện ý 
vô sân và bất hại. Khi chúng ta thấy đau khổ 
thâm nhập đời mình như thế nào và sự đau 
khổ này đến từ dục vọng như thế nào, tâm 
thức sẽ hướng về sự thoát ly: từ bỏ dục vọng 
và những gì trói buộc chúng ta. Như thế, 
theo cách tương tự, khi chúng ta áp dụng 
Tứ Diệu Đế cho những sinh vật khác, sự 
chiêm nghiệm của chúng ta sẽ nuôi dưỡng 
thiện ý vô sân và bất hại. Chúng ta nhận 
thấy, cũng như chúng ta, tất cả những sinh 
vật khác đều muốn hạnh phúc và cũng như 
chúng ta, chúng cũng chịu đau khổ. Với 
suy nghĩ tất cả sinh vật đều muốn tìm hạnh 
phúc, thiện tâm phát sinh: tâm từ mong 
muốn tất cả chúng sinh được khỏe mạnh, 


75 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


hanh phüc và binh an. Vói suy nghi tat ca 
chúng sinh déu chiu dau khó, y nghi vó hai 
phát sinh: tâm bi mẫn mong muốn chúng 


sinh không bị đau khổ. 


Ngay lúc bắt đầu tu tập Bát Chánh Đạo, 
hai nhân tố chánh kiến và chánh tư duy 
bắt đầu hợp tác chống lại ba cội rễ độc hại 
(tham, sân, si. ND). Si, phiền não chính của 
nhận thức, bị chánh kiến đối kháng, hạt 
giống mới nẩy mầm của tuệ giác. Sự diệt trừ 
tàn gốc tâm si chỉ xảy ra khi nào chánh kiến 
được phát triển đến giai đoạn hoàn toàn 
chứng dác. Tuy nhiên, mỗi lần hiểu biết 
chính xác lóe lên đều góp phần vào sự tiêu 
diét tận cùng tâm si. Hai cội ré kia, những 
phién não vé cảm xúc, đòi hỏi đối kháng 
bằng cách chuyển hướng ý định và như vậy 
nhận được thuốc giải độc cho chúng là chủ 
ý ly dục, thiện ý vô sân và bất hại. 

Tham và sân có căn cứ vững chắc 
cho nên không dễ gì chúng chịu nhượng 
bộ.Tuy nhiên, chế ngự chúng không phải 
là không thể làm được nếu chúng ta có 
một chiến lược hiệu quả. Đức Phật đã nghĩ 


76 


BAT CHÁNH DAO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


ra va dung con duóng gián tiép: tién hành 
tán cóng vào nhüng y nghi do nhüng phién 
nào phát sinh. Tham và sàn hién lén trong 
hinh thức của y nghi và nhu thé chúng có 
thé bi tiéu diét theo tién trinh “thay thé y 
nghĩ” bằng cách thay thé chúng với những 
ý nghĩ đối lập với chúng. Chủ tâm ly dục 
là thuốc điều trị tâm tham. Tâm tham phát 
sinh những biểu hiệu của ý nghĩ dục vọng 
: như ý nghĩ nhục dục, chiếm đoạt và sở 
hữu. Những ý nghĩ ly dục phát sinh từ 
thiện căn vô tham, chúng khởi động mỗi 
khi chúng được tu tập. Bởi vì những ý nghĩ 
trái ngược nhau không thể hiện hữu cùng 
một lúc, khi những ý nghĩ ly dục được 
khởi động, chúng trục xuất những ý nghĩ 
dục vọng. Cách này làm cho tâm vô tham 
thay thế tâm tham. Cũng như vậy, chủ tâm 
thiện ý và vô hại cho ta thuốc giải độc trừ 
sân hận. Lòng sân hận đến từ một trong 
những ý nghĩ thuộc ác ý nhu giận dd, thù 
nghịch hay uất hận, hay trong ý nghĩ tàn 
hại như khuynh hướng độc ác, tấn công và 
tiêu diệt. Ý nghĩ tâm vô sân chống lại sân 
hận đã bộc phát trước đây, ý nghĩ bất hại 


77 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


thay cho tàn hai. Bang cách nay, vó san cat 
bó cói ré dóc hai cüa san han. 


Chu Dich Ly Duc 

Đức Phat diễn tả giáo lý của Ngài là di 
ngược với hướng đời. Hướng đời là hướng 
theo dục vọng và người chưa giác ngộ đi 
theo hướng này trôi theo dòng dục vọng, đi 
tìm hạnh phúc bằng cách săn đuổi những 
gì họ tưởng tượng sẽ được mãn nguyện. 
Thông điệp ly dục của Đức Phật tuyên bố 
hoàn toàn trái ngược: đối với sự lôi kéo của 
dục vọng cần phải chống lại và cuối cùng từ 
bỏ. Dục vọng cần được từ bỏ không phải vì 
nó xấu ác trên bình diện đạo đức nhưng vì 
nó là cội nguồn của đau khổ. (4) Như vậy 
ly dục, quay mặt với khát vọng và sự thúc 
dục được toại nguyện, trở thành chiếc chìa 
khóa mở cửa hạnh phúc, giải thoát khỏi 
ràng buộc của chấp thủ. 

Đức Phật không đòi hỏi mọi người phải 
rời bỏ cuộc sống tại gia để vào tu viện hay 
bắt những ai theo Ngài phải từ bỏ ngay 
những lạc thú của năm giác quan. Cấp độ 


78 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


ly dục tùy vào chí hướng và hoàn cảnh của 
mỗi người. Tuy nhiên, Ngài vẫn giữ nguyên 
một nguyên lý hướng dẫn: muốn đạt đến 
giải thoát, chúng ta bắt buộc phải diệt trừ 
hoàn toàn khát vọng và sự tiến bộ trên 
đường tu tập nhanh hay chậm tùy theo khả 
năng chế ngự khát vọng của mình. Thoát 
khỏi thống trị của dục vọng có thể không 
dé dàng, nhưng khó khăn không phải lý do 
để cho chúng ta không làm những gì cần 
phải làm. Vì khát vọng là nguồn gốc của 
đau khổ (dukkha), chấm dứt đau khổ tùy 
thuộc vào sự loại trừ khát vọng và điều này 
cần phải hướng tâm về ly dục. 


Nhưng ở ngay thời điểm này, khi chúng 
ta cố gắng từ bỏ sự chấp thủ thì chúng ta lại 
gặp phải một sự phản kháng trong tâm rất 
mãnh liệt. Tâm thức không muốn từ bỏ sự 
nắm giữ những đối tượng mà nó đã bị ràng 
buộc. Nó đã quen với chiếm hữu, tham tiếc 
và ôm giữ trong một thời gian dài nên hình 
như không thể nào thoát khỏi những thói 
quen này chỉ bằng sự tác động của ý chí. 
Một người có thể đồng ý cần phải ly dục, 
muốn từ bỏ sự ràng buộc, nhưng khi tiếng 


79 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


goi cua ly duc that su vang lén thi tam thtic 
thut lùi lại và tiếp tục hành động theo su 
điều khiển của duc vong. 


Như vậy bằng cách gì đập phá được 
xiéng xích của dục vọng là cả một vấn để. 
Đức Phật không dạy phương pháp đè nén 
là giải pháp: nỗ lực xua đuổi dục vọng với 
tâm thức day sợ hãi và ghé tóm. Cách này 
không giải quyết được vấn đề mà nó chỉ đẩy 
vấn đề xuống dưới bé mặt, nơi nó tiếp tục 
phát triển. Dụng cụ Đức Phật đưa ra để giải 
thoát tâm thức khỏi dục vọng là hiểu biết. 
Ly dục thật sự không phải là việc ép buộc 
chúng ta từ bỏ những gì trong thâm tâm 
mình vẫn còn yêu quí nhưng là việc thay 
đổi cách nhìn về chúng để chúng không 
còn trói buộc chúng ta. Khi chúng ta am 
hiểu bản tánh của dục vọng hay khi chúng 
ta nghiên cứu để biết nó rõ ràng bằng sự 
quan sát tường tận thì dục vọng tự động 
biến mất, không cần tranh đấu. 


Hiểu rõ dục vọng là cách để có thể tháo 
gỡ sự khống chế của nó, chúng ta cần thấy 
rõ dục vọng khi nào cũng ràng buộc với đau 


80 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


khó. Toàn thể hiện tượng duc vọng, với chu 
kỳ ham muốn và thỏa mãn, tùy thuộc vào 
cách của chúng ta nhận thức sự vật. Chúng 
ta tiếp tục làm nô lệ cho dục vọng vì chúng 
ta thấy nó như là phương tiện để đạt đến 
hạnh phúc. Nếu chúng ta nhìn thẳng vào 
dục vọng từ một góc độ khác thì tác dụng 
của nó sẽ bị tiêu tan và kết quả là sẽ hướng 
về ly dục. Điều cần phải có để chuyển hóa 
nhận thức được gọi là “sự cân nhắc bằng 
trí tuệ” (yoniso manasikara. Nhu lý tác ý. 
ND). Giống như nhận thức ảnh hưởng cho 
ý nghĩ, ý nghĩ cũng có thể ảnh hưởng cho 
nhận thức. Những nhận thức thông thường 
của chúng ta bị tác động bởi “sự cân nhắc 
thiếu trí tuệ” (ayoniso manasikara. Phi lý 
tác ý. ND). Thông thường chúng ta chỉ thấy 
bé mặt của sự vật, nhìn thoáng qua, dựa 
vào sở thích và nhu cầu gần nhất của mình. 
Ít khi chúng ta đào tận gốc rể những ràng 
buộc của mình hay nghiên cứu hậu quả lâu 
đài của chúng. Chấn chỉnh điều này đòi hỏi 
phải cân nhắc bằng trí tuệ: nhìn vào những 
ý đồ che dấu sau hành động, khảo sát kết 
quả của chúng, thẩm định giá trị của mục 


81 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


dich cua minh. Trong su nghién cüu nay su 
quan tâm của chúng ta không dat vào những 
gì vừa ý mà chú ý đến những gì đúng sự 
thật. Chúng ta phải chuẩn bị và quyết tâm 
khám phá những gì đúng sự thật ngay cả 
khi những điều đó làm ta không còn thoải 
mái. Bình an thật sự luôn luôn nằm bên sự 
thật chứ không nằm bên sự thoải mái (For 
real security always lies on the side of truth, 
not on the side of comfort.) 


Khi xem xét duc vong thật kỹ, chúng 
ta nhận thấy đau khổ luôn luôn di theo 
nó như bóng với hình. Đôi lúc, đau khổ 
xuất hiện như một nỗi đau đớn hay bực 
tức ; thông thường, nó tiém ẩn với những 
khuynh hướng luôn luôn bất mãn. Nhưng 
cả hai, dục vọng và đau khổ là hai trạng thái 
không thể tách rời nhau và luôn hoạt động 
với nhau. Chúng ta có thể tự kiểm chứng 
quan hệ này bằng cách quan sát toàn thể 
chu kỳ của dục vọng. Ngay ở thời điểm dục 
vọng phát sinh nó tạo cho chúng ta một 
cảm giác thiếu thốn, đau khổ vì ham muốn. 
Dé chấm dứt đau khó này chúng ta phải 
nỗ lực làm thỏa mãn dục vọng. Nếu nỗ lực 


82 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


của chung ta thất bai, chúng ta sé cam thay 
vỡ móng, thất vọng, đôi khi tuyệt vong. 
Nhưng ngay cả khi sự hài lòng của thành 
công chưa phải là trọn vẹn, chúng ta sợ 
chẳng may có thể mất đi những gì chúng ta 
đã giành được. Chúng ta cảm thấy phải bảo 
vệ vị trí của mình, gìn giữ lãnh thổ, chiếm 
lấy nhiều thêm, thành đạt cao hơn, củng cố 
kiểm soát chặt chẽ hơn. Những đòi hỏi của 
dục vọng hình như bất tận và mỗi dục vọng 
luôn đòi hỏi sự vĩnh cửu. Nó muốn những 
gì chúng ta có phải trường tổn. Nhưng tất 
cả những đối tượng của dục vọng đều vô 
thường. Dù cho của cải, quyền hành, địa vị 
hay người của mình thì cũng không tránh 
khỏi sự chia lìa và sự đau khổ do chia lìa gây 
ra, tương ứng với cường độ của sự quyến 
luyến: quyến luyến càng nhiều đem lại đau 
khổ càng lớn; quyến luyến càng ít đem lại 
đau khổ càng nhỏ; không quyến luyến thì 
không đau khổ.(5) 

Quan sát sự đau khổ gắn liền với dục 
vọng là một cách hướng tâm về ly dục. 
Cách khác là quan sát trực tiếp những lợi 
ích phát sinh từ ly dục. Chúng ta không nên 


83 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


nghi chuyén hóa duc vong sang ly duc là 
chuyén hanh phúc sang dau buón, chuyén 
hóa phü quí sang bàn hàn. Nó có nghia 
vượt qua những lạc thú dung tuc lé thuộc 
để đến hạnh phúc và an lạc cao thượng, từ 
thân phận nô lệ đến chủ nhân. Dục vọng 
sinh ra sợ hãi và đau buồn nhưng ly dục 
cho ta lòng dũng cám và hoan hy. Ly duc 
đẩy mạnh thành tựu trong cả ba giai đoạn 
của tam học: trau dói đạo đức, trợ giúp cho 
định tâm và nuôi dưỡng hạt giống của trí 
tuệ. Suốt con đường tu tập từ đầu cho đến 
cuối thật ra có thể xem như một tiến trình 
chuyển hóa của ly dục để đạt đến cuối cùng 
là Niết Bàn như là giai đoạn tận cùng của 
xả bỏ, “xả bỏ tất cả kết cấu của sự tái sinh? 
(sabb'üpadhipatinissagga). 

Khi chüng ta quan sát có phuong pháp 
những nguy hiểm của duc vong và những 
lợi ích của ly dục, từ từ chúng ta hướng tâm 
thoát ra ngoài sự điều khiển của dục vọng. 
Những luyến ái tự động rơi rụng như lá cây 
một cách tự nhiên. Sự thay đổi không xảy 
ra trong chớp nhoáng, nhưng khi kiên trì tu 
tập thì chắc chắn nó sẽ đến. Bằng cách quan 


84 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


sat lién tuc, y nghi nay sé danh nga y nghi 
kia, chủ tâm ly duc sé trục xuất chú tam của 
duc vong. 


Chu Dich Thién Y 

Chủ dich thiện ý (không san) đối lap 
với chủ tâm bất thiện ý, những ý nghĩ bị 
điều khiển bởi giận dữ va thù ghét. Thong 
thường, có hai cách vô hiệu hóa để đối phó 
với bất thiện ý. Thú nhất, cách nhượng bộ 
nhưng có thái độ bất mãn bằng hành động 
và lời nói. Cách này làm bớt căng thẳng, 
có thể giúp người ta xua đuổi giận dữ “ra 
khỏi thân tâm của họ,” nhưng nó cũng tạo 
ra một số nguy hiểm. Nó sinh ra oán giận, 
trả đũa, thêm kẻ thù, đầu độc tình thân hữu 
và tạo ra nghiệp bất thiện. Cuối cùng không 
những bất thiện ý không rời khỏi thân tâm 
mà nó còn chìm xuống một cấp độ thấp 
hơn ở đó nó tiếp tục làm ô nhiễm ý nghĩ 
và tư cách của chúng ta. Thứ hai, cách đè 
nén, cũng không hóa giải được sức tàn phá 
của bất thiện ý. Nó chỉ xoay vòng tác dụng 
ấy rồi đẩy vào bên trong; ở đó, nó bị biến 
dang để trở thành những biểu hiện như bất 


85 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


cần đời, bệnh tam than, hay khuynh hướng 
nổi cơn bạo động một cách phi lý. Phương 
pháp điều trị mà Đức Phật khuyên chúng 
ta dùng để hóa giải bất thiện ý, đặc biệt khi 
đối tượng là một người khác, là một đức 
tính, chữ Pali gọi là metta. Danh từ này có 
gốc ở một chữ khác nghĩa là “bạn, nhưng 
meffa mang nhiều ý nghĩa hơn tình bằng 
hữu thông thường. Tôi rất thích dịch chữ 
này bang danh từ kép “tâm từ” vi nó bao 
gồm trọn vẹn cái nghĩa muốn diễn tả: một 
cảm giác nồng nhiệt của tình thương vị tha 
cho những sinh vật khác, tỏa rộng ra ngoài 
bằng sự quan tâm chân thành cho bình an 
và hạnh phúc của chúng sinh. Metta không 
phải là thiện chí đa cảm và cũng không phải 
là phản ứng của lương tâm vì đạo đức hay 
vì mệnh lệnh thần linh bắt buộc. Nó phải 
trở thành một cảm giác nội tâm sâu xa, biểu 
thị đặc biệt qua sự nhiệt tình tự nhiên thay 
vì ý thức trách nhiệm. Ở đỉnh cao của nó, 
metta đạt đến điểm “tâm không giới hạn, 
(brahmavihara) một phương pháp hoàn 
toàn tập trung vào ước nguyện thương yêu 
cau mong hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. 


86 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


Thương yêu trong nói dung của danh 
tü metta khác vói tinh yéu nhuc duc hay 
với tinh thương thuộc vé tinh cảm cá nhân. 
Loại thứ nhất là một hình thức khát vọng, 
tất nhiên phải vị kỷ, trong khi loại thứ hai 
vẫn còn chứa đựng ít nhiều luyến ái: chúng 
ta thương yêu một người vì người đó cho 
ta vui thích, thuộc về gia đình chúng ta hay 
cùng nhóm với chúng ta hay ủng hộ hình 
ảnh cá nhân của chúng ta. Hiếm khi cảm 
giác yêu mến vượt ra ngoài tất cả những 
dấu vết của bản ngã và ngay cả khi ấy phạm 
vi của nó cũng bị giới hạn. Nó chỉ thích ứng 
với một người hay một nhóm người nào đó 
và loại trừ ra những người khác. 


Trái lại, tình thương trong tâm từ 
(metta) không tuỳ thuộc vào những liên hé 
giữa chúng ta với những người đặc biệt nào 
đó. Ở đây, những vấn để liên quan đến bản 
ngã bị loại trừ hoàn toàn. Chúng ta chỉ quan 
tâm đem tâm từ tỏa rộng đến tha nhân mà 
trên phương diện lý tưởng phải được phát 
triển thành một trạng thái bao la khắp mọi 
nơi, trải rộng đến tất cả chúng sinh không 
phân biệt, không giới hạn. Phương pháp 


87 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


lam cho tam tü phó bién kháp noi là tu tap 
thién dinh. Nhting tinh cam tu phat cua 
thién tam chi thinh thoáng phát sinh va tam 
hoạt động của chung quá giới han nén khó 
có thể dùng như cách đối trị sự thù ghét. Ý 
niệm cố ý phát huy tình thương thường bị 
phê bình là giả tạo, máy móc và tính toán. 
Tình thương có người cho rằng chỉ trung 
thực khi tự nhiên phát ra, xuất hiện không 
cần nội tâm thúc đẩy hay cố gắng. Nhưng 
theo một luận điểm của Phật giáo thì tâm 
thức không thể tự động thương yêu hay 
theo mệnh lệnh. Nó chỉ được hướng dẫn 
bằng những phương pháp dùng để phát 
huy tình thương và bắt phải thực hành tùy 
theo cách đó. Phương pháp đầu tiên phải 
được thực hành với những suy niệm sâu xa 
nhưng trải qua thực tập, cảm giác thương 
yêu sẽ thấm sâu, ghép vào trong tâm như 
một khuynh hướng tự nhiên và tự phát. 


Phương pháp phát triển tình thương 
là metta-bhavana, thiên niệm tâm từ, một 
trong những loại thiền quan trọng nhất của 
Phật giáo. Thién niệm tâm từ bắt đầu bằng 
cách phát triển tình thương cho chính bản 


88 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


than minh (6). Chung ta nén lay chinh minh 
làm đối tượng dau tiên của tâm tü vi tinh 
thương chân thật đối với tha nhân chỉ có 
thể thực hiện được khi chúng ta có thể cảm 
nhận được tình thương chân thật về chính 
mình. Có lẽ hầu hết những giận dữ và căm 
hờn mà chúng ta dành cho người khác phát 
sinh từ những thái độ phản kháng chúng 
ta cố giữ cho chính mình. Khi tình thương 
hướng về bên trong cho chính mình, nó sẽ 
làm tan rã lớp vỏ khô cứng được tạo ra bởi 
những thái độ phản kháng này và cho phép 
lòng tốt và sự đồng cảm dễ dàng trải rộng 
ra bên ngoài. 

Khi chúng ta đã thực hành được cách 
nhen nhóm cảm giác tâm từ cho chính 
mình sau đó là mở rộng đến người khác. 
Mấu chốt của sự trải rộng tâm từ là sự thay 
thế nhận thức chủ quan bằng sự mở rộng 
của tâm từ, nhận thức chủ quan sẽ vượt qua 
giới hạn thông thường của nó và học tập 
sự tương đồng với tha nhân. Phương pháp 
trên chỉ là sự thay thế bằng tâm lý, hoàn 
toàn không lệ thuộc vào những định đề 
thần học hay siêu hình như khái niệm “bản 


89 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


nga có mát khap noi trong tat cà chung 
sinh”. Thay vào dó nó dién tién tü mót lói 
suy nghiém don gián và dé hiéu cho phép 
chúng ta chia xẻ sự chủ quan của người khác 
và trải nghiệm về thế giới (tối thiểu bằng 
tưởng tượng) theo quan điểm riêng tư của 
họ. Trình tự bắt đầu với chính mình. Nếu 
chúng ta nhìn vào trong tâm của mình thì 
chúng ta nhận thấy nhu cầu mạnh mẽ căn 
bản của chúng ta là muốn có hạnh phúc và 
không bị đau khổ. Ngay khi chúng ta thấy 
điều này trong chính mình, lập tức chúng ta 
hiểu duoc tất cả chúng sinh có chung cùng 
một mong ước căn bản như nhau. Tất cả 
đều mong muốn sức khỏe, hạnh phúc và an 
toàn. Để phát triển tâm từ hướng đến người 
khác, những gì phải làm là tưởng tượng 
cùng chia xẻ hạnh phúc theo sự mong ước 
bẩm sinh của họ. Chúng ta dùng sự mong 
muốn hạnh phúc của riêng mình như cái 
chìa khóa, cảm nhận sự mong muốn của 
mình giống như nhu cầu mong muốn của 
người khác, rồi quay về lại chính mình và 
cau mong họ đạt được mục đích tốt nhất 
với họ, được sức khỏe và hạnh phúc. 


90 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


Bắt đầu cho sự truyền tai tam từ theo 
đúng phương pháp, được thực hành bằng 
cách hướng thẳng tâm từ đến những cá nhân 
đại diện cho nhóm người nào đó. Những 
nhóm người này được sắp xếp theo thứ tự 
tiệm tiến từ thân đến sơ nhưng bắt đầu phải 
từ chính mình. Sự truyền tải tâm từ đến tha 
nhân được bắt đầu với một người thân, ví 
dụ nhu cha hay mẹ hay một vi thay, rồi tiếp 
đến một người bạn, một người quen bình 
thường và cuối cùng một kẻ thù địch. Mặc 
dâu những hạng người trên được xác định 
bằng sự quan hệ giữa họ với mình nhưng tình 
thương cần phát triển lại không căn cứ trên 
liên hệ đó mà trên nguyện vọng hạnh phúc 
thông thường của mỗi người. Đối với mỗi cá 
nhân chúng ta phải chú tâm tập trung vào 
hình ảnh của họ và truyền tải ý nghĩ: “Mong 
anh ấy (chị ấy) được sức khỏe! Mong anh ấy 
(chị ấy) được hạnh phúc! Mong anh ấy (chị 
ấy) được bình an!” Đến khi nào chúng ta tạo 
ra được một cảm giác nồng hậu của thiện chí 
và lòng tốt liên tục hướng về người ấy không 
gián đoạn thì mới chuyển sang người khác. 
Khi đã đạt được kết quả với cá nhân, chúng 


91 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


ta có thể bat đầu với những don vị lớn hon. 
Chúng ta có thể thực hiện phát triển tâm từ 
với tất cả bạn bè, tất cả những người quen 
biết bình thường, những người thù nghịch. 
Theo tuần tự, tâm từ có thể truyền tải rộng 
ra khắp các phương hướng, tiến hành theo 
các phương hướng khác nhau: đông, nam, 
tây, bắc, trên và dưới; tuần tự, tâm từ có thể 
truyền tải rộng đến tất cả chúng sinh không 
phân biệt. Cuối cùng, chúng ta có thể làm 
cho tâm thương yêu “bao la, cao thượng và 
vô hạn, không còn hận thù hay ghét bỏ” tràn 
ngập khắp cả thế giới. 


Chủ Đích Vô Hại 


Chủ đích vô hại là ý nghĩ được hướng 
dẫn bởi tâm bi mẫn (karunà), đánh thức sự 
chống lại những ý nghĩ độc ác, hung dữ và 
bao tàn. Tam bi mẫn hỗ trợ bổ sung cho tam 
từ. Trong khi tâm từ có đặc tính là uóc mong 
cho hạnh phúc bình an của người khác, tâm 
bi mẫn có đặc tính ước mong rằng người 
khác không bị đau khổ, sự ước mong không 
có giới hạn dành cho tất cả chúng sinh. Tựa 
như tâm từ, tâm bi mẫn phát sinh bằng 


92 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


cách di vào trang thai chủ quan của người 
khác, chia xé nói tam của ho một cách sâu 
xa va tron ven. No xuat phát tü suy nghi tat 
cả chúng sinh, nhu chung ta, ai cũng mong 
uóc khóng bi dau khó. Mac dau có nhting 
ước mong đó, ho vẫn tiếp tục bi dày vò bởi 
đau đớn, sợ hãi, buồn phiền và những hình 
thức đau khổ khác nữa. 


Dé phát triển tâm bi mẫn bằng thién 
tập, phương pháp hiệu nghiệm nhất là bắt 
đầu thực tập với một người đang thật sự bị 
đau khổ. Bởi vì hoàn cảnh này cung cấp cho 
ta một đối tượng tự nhiên để thương xót. 
Chúng ta suy nghĩ về nỗi khổ của người này, 
hoặc trực tiếp hay tưởng tượng, rồi suy nghĩ 
người ấy cũng giống như mình, cũng mong 
ước không bị đau khổ. Sự suy nghĩ này cần 
phải lặp đi lặp lại và suy tư được thực tập 
liên tục, cho đến khi một cảm giác bi mẫn 
mãnh liệt dâng trào trong tim. Rồi hãy dùng 
cảm giác đó như một tiêu chuẩn, chúng ta 
hướng đến nhiều cá nhân khác nhau, suy 
nghĩ xem mỗi người đang bị đau khổ như 
thế nào và truyền tải tâm bi mẫn dịu dàng 
đến họ. Tăng thêm chiều rộng và cường độ 


93 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


của tam bi mẫn sẽ có ích khi chúng ta suy 
nghĩ về nhiều nỗi khổ khác nhau mà chúng 
sinh thường gặp phải. Thánh đế đầu tiên 
liệt kê những phương diện khác nhau của 
khổ là một hướng dẫn lợi ích cho phần mở 
rộng này. Chúng ta suy nghĩ tất cả chúng 
sinh phải bị già, bị bệnh hoạn, rồi chết, rồi 
thất vong, than van, đau đớn, buon phiền 
và tuyệt vọng, vân vân. 


Khi đã đạt đến sự thành công ở trình 
độ cao của tâm bi nhờ sự suy nghĩ về các 
chúng sinh đang bị hành hạ bởi đau khổ, 
chúng ta có thể tiếp tục suy nghĩ về những 
người đang hưởng hạnh phúc mà họ giành 
được bằng những phương tiện vô đạo đức. 
Chúng ta có thể suy nghiệm rằng những 
người như vậy, mặc dàu có được sự giàu có 
nhất thời nhưng chắc chắn trong đáy lòng 
họ không bao giờ bình yên vì bị lương tâm 
dàn vặt. Ngay cả họ không thể hiện những 
triệu chứng đau khổ ra ngoài, giữ thầm kín 
bên trong nhưng chúng ta biết cuối cùng 
họ sẽ gặt quả đắng từ những hành động 
bất thiện của họ và nó sẽ làm cho họ đau 
khổ vô cùng. Sau hết, chúng ta có thể mở 


94 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


rộng suy nghi của chúng ta đến khắp tat cả 
chúng sinh. Chúng ta nên suy nghĩ đến tất 
cả sinh vật đều chịu chung đau khổ, bị thúc 
đẩy bởi tham sân si trong vòng luân hồi 
sinh tử. Giai đoạn đầu, nếu thấy khó phát 
sinh lòng bi mẫn cho những người xa lạ, 
chúng ta có thể suy nghiệm về lời dạy của 
Đức Phật tuyên bố rằng trong vòng tái sinh 
không đầu mối, khó tìm thấy ai đó trong 
đời chưa phải là mẹ hay cha, anh hay chị, 
con trai hay con gái của chính mình. 


Tóm lại, chúng ta thấy ba loại chánh tư 
duy: ly dục, thiện tâm vô sân và vô hại, đối 
kháng với ba chủ tâm sai lầm của dục vọng, 
bất thiện tâm và tàn hại. Quan trọng là luyện 
tập sự suy nghĩ dẫn đến sự phát sinh những 
tư duy này, chứ không được cường điệu hoá 
lý thuyết lên. Sự suy nghĩ được dạy như là 
phương pháp để tu tập chứ không phải chỉ 
là những cuộc tham quan trên lý thuyết. Để 
phát triển chủ tâm ly dục chúng ta phải suy 
nghĩ về những đau khổ trói buộc vì sự tìm 
kiếm những lạc thú ở trần gian; để phát triển 
chủ ý thiện tâm vô sân chúng ta phải suy 
nghĩ tất cả chúng sinh đều ước mong hạnh 


95 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


phúc nhu thé nao; dé phat trién chú tam vó 
hai chúng ta phái suy nghi tat ca chúng sinh 
déu uóc mong dugc khóng bi dau khó nhu 
thế nào. Y nghi độc hại giống nhu một cây 
cột mục nát trong tâm. Ý nghĩ thiện giống 
như một cây cột mới thích hợp để thay thế 
cây cột hư mục. Hành động suy nghĩ thật sự 
đóng vai trò như một cái búa dùng để chặt 
bỏ cột cũ thay bằng cột mới. Công việc lắp 
đặt cây cột mới vào là thực hành: làm đi làm 
lại, nhiều lần cần thiết để thành công. Đức 
Phật bảo đảm với chúng ta rằng chiến thắng 
có thể đạt được. Ngài dạy rằng khi ta suy nghĩ 
điều gi thường xuyên nó sẽ trở thành khuynh 
hướng của tâm. Nếu chúng ta thường xuyên 
suy nghĩ về nhục dục, thù nghịch hay ý tưởng 
tàn hại thì dục vọng, ác ý và tàn hại sẽ trở 
thành khuynh hướng của tâm. Nếu chúng ta 
thường xuyên nghĩ theo chiều ngược lại thì 
ly dục, thiện tâm vô sân, vô hại sẽ trở thành 
khuynh hướng của tâm (Kinh Song tâm _ 
Trung bộ 19). Khuynh hướng chúng ta chọn 
luôn luôn quay lại với chúng ta, quay lại từ 
những chủ đích mà chúng ta tạo ra từ lúc này 
đến lúc khác trong quá trình sống của mình. 


96 


CHUONG IV 


Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp 
và Chánh Mạng, 
(Samma Vaca, Samma Kammanta, 
Samma Ajiva) 


Ba nhàn tó tu tap tiép theo: chánh 
ngü, chánh nghiép và chánh mang, có thé 
nghién cüu cüng nhau vi cá ba nhàn tó 
này tao thành phần dau của con đường tu 
tập ba phần, phần huấn luyện về đạo đức 
(silakkhandha - nhóm giới). Mặc dau những 
nguyên tắc đặt ra trong phần này ngăn chặn 
những hành vi trái đạo đức và thúc đẩy đức 
hạnh nhưng mục tiêu cuối cùng của chúng 
thuộc về tinh thần nhiều hơn là đạo đức. 
Chúng không chỉ là những qui định để 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


hướng dẫn cho hành động mà chính là để 
giúp tâm được thanh lọc. Là một biện pháp 
cần thiết cho sự bình an của con người, đạo 
đức có nguyên nhân chính đáng riêng của 
nó trong giáo lý của Đức Phật va chúng ta 
không thể xem thường sự quan trọng của 
nó. Nhưng trong văn cảnh đặc biệt của Bát 
Chánh Đạo, nguyên tắc đạo đức phụ thuộc 
vào mục tiêu chính của con đường tu tập, 
đó là giải thoát khỏi đau khổ. Như vậy, việc 
rèn luyện đạo đức trở thành một phần thích 
hợp của con đường tu tập. Nó phải được 
áp dụng dưới sự hướng dẫn của hai nhân 
tố đầu tiên, chánh kiến và chánh tư duy và 
sau đó dẫn xa hơn đến những phần tu tập 
về định và tuệ. 


Mặc dù sự tu tập về đạo đức chỉ được 
xem là bước đầu trong ba nhóm thực hành 
(giới, định và tuệ. ND) nhưng chúng ta 
không thể xem thường nó. Chính đạo đức 
là nền tảng của trọn con đường tu tập, rất 
quan trọng cho sự thành công của những 
giai đoạn tu tập khác. Chính Đức Phật 
thường khuyên dạy đệ tử của Ngài phải giữ 
giới, “Phải thấy nguy hiểm trong những lỗi 


98 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


nhỏ nhất” Có lan, một vị su đến gap Đức 
Phật và xin Ngài dạy cho một cách vắn tắt 
về sự tu tập. Ngài bảo: “Trước hết, con hãy 
tự củng cố bước đầu bằng những trạng thái 
thiện. Nghĩa là, phải rèn luyện đức hạnh 
cho trong sạch và có chánh kiến. Sau khi sự 
rèn luyện đức hạnh đã được thanh tịnh và 
có chánh kiến chính xác, con nên tu tập về 
bốn niệm xứ” (Tương ưng bộ kinh, 47:3). 


Danh từ Pali “ila”, chúng ta dịch là 
“kỷ luật rèn luyện về đức hạnh” được dùng 
trong kinh điển với nhiều nghĩa trùng hợp 
nhưng tất cả đều liên quan đến tư cách chân 
chính. Trong một số văn cảnh, nó có nghĩa 
là hành động hợp với nguyên tắc đạo đức, 
trong những văn cảnh khác, tự nó có nghĩa 
là nguyên tắc đạo đức, trong những văn 
cảnh khác nữa, nó là phẩm chất đức hạnh 
của nhân cách do kết quả của hành động 
tuân thủ các nguyên tắc đạo đức. Trong 
những ý nghĩa của học giới hay nguyên tắc 
đạo đức, “sila” đại diện về mặt hình thức 
của sự huấn luyện đạo đức. "Sila" với nghĩa 
đức hạnh là sự cổ vũ tinh thần và "sila" như 
tư cách đúng đắn diễn đạt đức hạnh trong 


99 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


đời sống thuc tế. Thong thường, trên dinh 
nghĩa chính thức, “sila” là sự ngăn chặn 
những hành vi bất thiện của hành động và 
lời nói. Định nghĩa này, với ý nhấn mạnh 
trên hành động bể ngoài, có vẻ nông cạn. 
Tuy nhiên, có những giải nghĩa khác bổ 
túc cho sự khiếm khuyết này và cho thấy 
“sila” có nhiều nghĩa sâu sắc hon ý nghĩa 
dễ hiểu như được trình bày ở trên. Ví dụ, 
Vi Diệu Pháp (The Abhidhamma - Văn học 
luận tạng của Phật giáo. ND) xem ila” 
như những nhân tố tinh thần của sự ngăn 
chặn (Viratiyo)-chánh ngữ, chánh nghiệp 
và chánh mạng-sự so sánh tương đồng này 
cho thấy rõ tâm chính là những gi thật sự 
được tu tập thông qua sự tuân thủ giới luật. 
Như vậy, trong khi tu tập với "sila" đem đến 
lợi ích cho “công chúng” ngăn chặn những 
hành động có hai cho xã hội. Nó cũng đem 
lại lợi ích cho cá nhân làm cho tâm trong 
sạch, ngăn chặn không cho các phiền não 
bắt chúng ta phải theo chúng. 


Danh từ “luân lý” (morality) trong Anh 
ngữ và những từ ngữ phát sinh từ nó gợi 
lên ý niệm bổn phận và ép buộc rất xa lạ với 


100 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


khái niém “sila” cüa Phát giáo. Y nghia róng 
này chắc có lé du nhập vào đạo đức Tây 
phương từ chủ nghĩa hữu thần. Phật giáo, 
trong khuôn khổ phi thần học (khác với vô 
thần. ND) đặt căn bản của đạo đức không 
phải trên khái niệm tuân phục mà trên khái 
niệm hài hòa. That vậy, những ban chú giải 
kinh Phật giải nghĩa danh từ “sila” bằng 
một danh từ khác, “samadhana”, có nghĩa 
“hòa hợp” hay “phối hợp.” 


Sự giữ giới dẫn đến sự hoà hợp ở nhiều 
lãnh vực: xã hội, tâm lý, nghiệp dao và thién 
chỉ quán. Trong lãnh vực xã hội, những 
nguyên tắc của giới giúp thiết lập những 
mối liên lạc hòa hợp giữa cá nhân với nhau, 
kết nối những thành phần khác nhau trong 
xã hội thành tập hợp, đem quyền lợi và mục 
đích riêng của họ phối hợp nhau vào trật tự 
chung của xã hói.Trong đó, những sự tranh 
chấp, nếu không được xóa bỏ hoàn toàn thì 
ít ra cũng được giảm thiểu. Trong lãnh vực 
tâm lý, giới ngăn chặn những nguyên nhân 
làm nội tâm bị tán loạn bởi tội lỗi và hối hận 
vì những vi phạm đạo đức. Trong lãnh vực 
nghiệp đạo, sự giữ giới đảm bảo được sự 


101 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


hoa hop giüa nghiép dao va qui luat (nhàn 
qua. ND) cüa vü tru va tü dó dua dén két 
qua tót dep trén tién trinh huóng vé tuong 
lai trong chu ky luân hồi sinh tử. Và trong 
lãnh vực thứ tu, tu tập thiên, trong bước 
đầu, giới giúp cho tâm thanh tịnh, để tâm 
được thâm sâu và hoàn hảo hơn bằng cách 
phát triển thién chỉ và thién quán. 


Trong định nghĩa vắn tắt, những nhân 
tố của sự tu tập về đạo đức thường được 
trình bày trong thể thụ động khi nói về sự 
ngăn chặn. Nhưng giới có ý nghĩa rộng hơn 
là cố gắng không làm những việc xấu ác. 
Mỗi nguyên tắc chứa đựng trong các học 
giới, như chúng ta sẽ thấy, thật ra có hai 
khía cạnh, cả hai đều rất quan trọng cho tất 
cả việc tu tập. Một là ngăn chặn những điều 
ác, hai là quyết tâm làm điều thiện. Khía 
cạnh thứ nhất được gọi là “không làm ác” 
(varitta) và khía cạnh thứ hai goi là “làm 
thiện” (cáritta). Ngay khi bắt dau tu tập, Đức 
Phật nhấn mạnh khía cạnh không làm ác. 
Ngài dạy như vậy, không phải vì ngăn chặn 
những điều ác là đủ nhưng vì để thiết lập 
những bước đường tu tập theo thứ tự liên 


102 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


tiép hop ly. Nhüng buóc tu tap duoc sap dat 
theo trinh tự tự nhiên của chung (theo thú 
tự luận lý nhiều hơn thú tu thói gian. NT) 
như câu kệ nổi tiếng trong kinh Pháp cú: 
“Không làm điều ác, trưởng dưỡng những 
việc thiện và thanh lọc tâm ý, đây là giáo 
pháp của Chư Phật” (Kệ.183). Hai bước sau, 
trưởng dưỡng những việc thiện và thanh 
lọc tâm ý, cũng có vị trí quan trọng của 
chúng, cần phải chú ý. Nhưng để đảm bảo 
sự thành công của hai bước này, chúng ta 
phải có quyết tâm không làm điều ác. Nếu 
không có quyết tâm bỏ ác mà nỗ lực phát 
huy điều thiện thì chắc chắn sẽ tạo ra một 
đường hướng phát triển sai lệch và mô hình 
kìm hãm sự phát triển. Sự tu tập về giới luật 
kiểm soát hai đường chính của hành động 
bên ngòai, thân và khẩu, cũng như một địa 
hạt hết sức quan trọng, nghề nghiệp sinh 
sống. Như vậy, việc tu tập gồm ba nhân tố: 
chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. 
Từ đây, chúng ta sẽ xem xét từng nhân tố 
một, đi theo thứ tự thường được sắp xếp 
khi trình bày về con đường tu tập. 


103 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


Chánh Ngü (samma vaca) 


Düc Phat chia chánh ngü thành bón 
thành phần: không nói dối, không nói chia 
rẽ vu khống, không nói lời hung ác, không 
nói lời vô ích, thêm thắt. Vì hiệu quả của lời 
nói không thể hiện rõ ràng ngay tức khắc 
như hiệu quả của hành động, cho nên sự 
quan trọng và tiém năng của nó ít khi được 
nhận thấy. Nhưng suy nghĩ kỹ, chúng ta sẽ 
thấy lời nói và bà con của nó, chữ viết, có 
thể có hậu quả cực kỳ sâu rộng tốt cũng như 
xấu. That ra, trong khi đối với những sinh vat 
như động vật không có ngôn ngữ thì động 
tác của thân thể là sự kết nối chính yếu của 
chúng nhưng đối với loài người luôn luôn 
sống với truyền thông bằng miệng thì lời 
nói chiếm địa vị quan trọng hơn. Ngôn ngữ 
có thể phá hoại cuộc đời, tạo kẻ thù và gây ra 
chiến tranh nhưng nó cũng có thể đem đến 
sự hiểu biết, hàn gắn sự chia rẽ và xây dựng 
hòa bình. Xưa nay điều này vẫn xảy ra như 
thế. Tuy vậy, trong thời đại tân tiến ngày nay 
tiêm năng tích cực cũng như tiêu cực của 
ngôn ngữ đã sinh sôi nay nở vô bờ bến bằng 
sự tăng trưởng khủng khiếp trong phương 


104 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


tiện, tóc dó và tầm hoạt động của truyền 
thông. Khả năng diễn tả bằng ngôn ngữ, nói 
hay viết, đã từng được xem như là đặc điểm 
khác biệt của loài người. Trên phương diện 
này, chúng ta có thể thấy được nhu cầu làm 
cho khả năng này thành phương tiện để con 
người hoàn thiện hơn, thay vì có quá nhiều 
trường hợp từ ngôn ngữ, như đã thấy, là dấu 
hiệu sa đọa của loài người. 


(1) Không nói đối ( musavada veramani) 


Ở đây, vị ấy tránh xa sự nói đối và tự 
mình không nói đối. Vị ấy nói sự thật, trung 
thành với sự thật, xác thực, đáng tin tưởng, 
không lừa dối người khác. Khi hội họp hay 
giữa những người khác, bà con họ hàng, xã 
hội, triéu đình và được gọi đến yêu cau làm 
chứng để vị ấy trả lời những gì vị ấy biết. 
Nếu không biết, vị ấy trả lời: “Tôi không biết 
gì cả” và nếu biết, vị ấy trả lời: “Tôi biết” nếu 
không thấy gì cả, vị ấy trả lời: “Tôi không 
thấy gì cả” và nếu thấy, vị ấy trả lời: “lôi có 
thay.’ Như thé, vị ấy không bao giờ cố ý nói 
dối, hoặc vì mục đích có lợi cho mình, cho 
người khác hay vì bát kỳ lợi nhuận nào. (1) 


105 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


Lời tuyên bố nay của Đức Phat cho thấy 
cả hai mặt tích cực và tiêu cực của học giới 
không nói dối. Mặt tiêu cực là không nói 
dối; mặt tích cực là nói sự thật. Nhân tố 
quyết định đứng sau sự phạm giới là ý định 
lừa gạt. Nếu ai nói điều không thật nhưng 
tin rằng đó là sự thật thì sẽ không vi phạm 
học giới này vì người ấy không có ý định 
lừa gạt. Mặc dù ý định lừa gạt luôn luôn 
có trong tất cả những trường hợp nói sai 
sự thật nhưng nói dối có thể xảy ra dưới 
nhiều hình thức dối trá khác nhau tùy 
thuộc vào động cơ gốc, tham, sân hay si. 
Khi tham lam là động cơ chính, kết quả sẽ 
là lời nói dối nhằm mục đích kiếm lợi cho 
chính mình hay cho những người gần gũi 
với mình về vật chất, giàu sang, địa vị, tôn 
trọng hay ngưỡng mộ. Khi sân hận là động 
cơ chính, lời nói sai sự thật mang hình thức 
một lời nói dối hiểm độc với mục đích làm 
đau đớn hay tổn hại kẻ khác. Khi si mê tà 
kiến là động cơ chính, hậu quả là một loại 
nói dối ít độc hại hơn: nói dối một cách vô 
lý, nói dối bốc đồng, phóng đại để được chú 
ý, nói dối với mục đích đùa giỡn. 


106 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


Dtic Phat có thai dó nghiém khác chóng 
lại nói dối dua trên nhiều lý do. Thứ nhất, 
nói dối phá vỡ sự đoàn kết trong xã hội. 
Con người chỉ có thể sống chung trong một 
xã hội có bầu không khí tin cậy lẫn nhau, 
nơi họ có lý do tin tưởng rằng người khác 
sẽ nói thật; bằng cách tiêu diệt những lý do 
để tin nhau và gây sự nghi ky sâu rộng trong 
đại chúng, thường xuyên dối trá trở thành 
dấu hiệu của sự thoái hóa từ một xã hội 
đoàn kết đến tình trạng hỗn loạn. Nhưng 
đối trá còn có những hậu quả khác in sâu 
vào bản chất cá nhân gây ra những bất 
hanh tương xứng. Sự đối trá theo tự nhiên 
có khuynh hướng tăng lên nhanh. Nói dối 
một lần và thấy người khác nghi ngờ, chúng 
ta bắt buộc nói dối thêm lần nữa để bênh 
vực uy tín của mình, bằng cách vẽ ra một 
bức tranh với những sự việc giả dối đồng 
nhất với nhau. Như vậy tiến trình này tiếp 
tục lặp lại: những lời dối trá tăng thêm lên, 
sinh sôi nay nở và tiếp nối nhau cho đến 
khi chúng nhốt chúng ta vào nhà tù dối trá 
ấy rất khó thoát ra. Như thế, lời nói đối là 
một cái mẫu thu nhỏ của cả một quá trình 


107 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


ao tuóng chú quan. Trong moi truóng hop, 
nhüng nguói bia dát nhüng diéu nói dói 
dày tự tin, tất cả đều bị hút vào những lừa 
đảo của chính mình và cuối cùng trở thành 
nạn nhân của chính họ. 


Những suy nghĩ như thế chắc có lẽ nằm 
sau những lời khuyên của Đức Phật nói với 
con trai của Ngài, Ràhula, một sa di trẻ, 
ngay sau khi thiếu niên này xuất gia. Một 
hôm, Đức Phật đến gặp Ràhula, chỉ vào 
một cái chậu có ít nước bên trong và hỏi: 
“ Này Rahula, con có thấy chút nước còn 
trong chậu không?” Ràhula trả lời: "Ihua 
Ngài có” “Này Ràhula, cũng rất ít là sự 
thành đạt về tâm linh của một người xuất 
gia (sámafifia samôn nghĩa den là "người 
xuất gia, ẩn sĩ. TG) mà không biết sợ lỗi và 
cố ý nói dối” Nói xong, Đức Phật đổ hết 
nước trong chậu ra, đặt chậu xuống và hỏi: 
“Này Rahula, con có thấy nước bị đổ đi như 
thế nào không? Cũng như vậy, người cố 
ý nói đối thì xem như bỏ di sự thành đạt 
về tâm linh mà họ đã đạt duoc” Ngài hỏi 
lại một lần nữa: “Con có thấy chậu bây giờ 
đang trống trơn không? Cũng như vậy, một 


108 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


nguói khóng biét hó then khi nói dói thi 
cüng tróng róng dói vói su thành dat tám 
linh” Nói xong, Đức Phật lật úp chậu xuống 
và hỏi: “Này Ràhula, con có thấy chậu bị 
lật úp như thế nào không? Cũng như vậy, 
người cố ý nói dối làm lật úp những thành 
đạt về tâm linh của họ và trở nên bất lực 
không thể tiến bộ được” Chính vì vậy, Đức 
Phật kết luận, chúng ta không nên cố ý nói 
đối ngay cả khi nói để mua vui. (2) 


Theo truyền thuyết, trong quá trình tu 
tập lâu dài qua bao nhiêu kiếp để trở thành 
vi toàn giác, một vi bó tát có thể vi phạm tất 
cả các học giới đạo đức khác ngoại trừ lời 
nguyện nói sự thật. Lý do của nó rất sâu sắc 
và thể hiện rằng trung thành với sự thật có 
ý nghĩa vượt lên trên lãnh vực của đạo đức 
và chính là su thanh tịnh vé tinh thần, dua 
chúng ta đến trí tuệ và sự sống. Lời nói đúng 
sự thật sẽ đem lại sự truyền thông giữa mọi 
người với nhau trong sinh hoạt; nó cũng 
đưa đến trí tuệ trong phạm vi hiểu biết cá 
nhân. Cả hai là những thể thức khác nhau, 
bên ngoài và bên trong, nhưng có cùng một 
quyết tâm trung thành với sự thật. Trí tuệ 


109 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


hinh thành trong su nhan thüc dung vé su 
thật và su thật (sacca) không chi là sự xác 
nhàn báng lói nói mà là bán chát cüa su 
vật đúng nhu chúng đang là. Dé nhận thức 
được sự thật, toàn bộ đời sống của chúng 
ta phải được giáo dục phù hợp với sự thật, 
với sự vật đúng như chúng đang là. Nó đòi 
hỏi trong khi truyền thông với người khác, 
chúng ta phải tôn trọng sự việc đúng như 
chúng đang là, bằng cách nói thật. Lời nói 
đúng sự thật thiết lập một sự tương giao 
giữa con người bên trong của chúng ta và 
bản chất thật sự của pháp, làm cho trí tuệ 
phát triển và hiểu biết chính xác về bản chất 
của pháp. Như vậy, hơn cả nguyên tắc đạo 
đức, trung thành với lời nói thật là sự kiện 
quan trọng để giữ quan điểm của chúng ta 
trên thực tế thay vì ảo tưởng, dựa trên sự 
am hiểu sự thật bằng trí tuệ thay vì dựa trên 
những ảo tưởng do dục vọng thêu dệt. 


(2) Không nói vu khống (pisunàya 
vacaya veramni) 
Vi ấy tránh xa lời nói vu khống và 


không nói lời vu khống. Điều gi vi ấy nghe 


110 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


ở day, vị ấy không lap lại chỗ khác để gay 
bất hòa ở đó; và điều gì vị ấy nghe ở đó, 
vị ấy không lặp lại ở đây để gây bất hòa. 
Như vậy, vị ấy tạo đoàn kết cho những 
người chia rẽ và khuyến khích mọi người 
đoàn kết. Vị ấy vui vẻ với sự hòa thuận, 
sung sướng và hoan hy trong hòa thuận 
và khuyến khích mọi người đoàn kết. Hòa 
thuận làm vị ấy vui; vị ấy sung sướng và 
vui hưởng trong hòa thuận và vị ấy đem 
hòa thuận đến khắp nơi bằng lời nói của 
mình. (3) 

Lời vu khống là lời nói cố ý tạo thù 
nghịch và chia rẽ, làm cho người này hay 
nhóm này xa lánh người kia hay nhóm kia. 
Nguyên nhân đứng sau những lời nói như 
vậy thường là sân hận, oán thù với thành 
công hay đức độ của đối thủ, chủ ý hạ bệ 
người khác bằng cách dùng những lời dèm 
pha. Tình huống này còn có những động 
cơ khác nữa: ý định tàn ác muốn hại người 
khác, tham vọng xấu xa muốn giành tình 
cảm cho riêng mình, niềm vui bất chính 


khi thấy bạn bè bị chia rẽ. 


111 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


Vu khong là mót trong nhting vi pham 
đạo đức tram trọng nhất. Góc rễ của sân 
hận làm cho nghiệp bất thiện đã đủ nặng 
rồi, nhưng vì hành động thường xảy ra sau 
khi đã cân nhắc kỹ nên cường độ xấu xa 
càng trở nên mạnh hơn bởi vì có sự mưu 
tính trước làm cho hành động vu khống 
thêm tram trong. Khi lời vu khống là doi 
trá thì cả hai su sai làm là dối trá và vu 
khống phối hợp nhau tạo thành ác nghiệp 
cực mạnh. Kinh điển có ghi chép lại nhiều 
trường hợp người nào vu khống cho những 
người vô tội thì bị tái sinh ngay vào cảnh 
giới đau khổ. 

Ngược lại lời vu khống, như Đức Phật 
đã chỉ dạy, là ngôn ngữ khuyến khích tình 
bạn và hòa hợp. Ngôn ngữ này bắt nguồn ở 
tâm từ và đồng cảm. Họ chiếm được lòng 
tin và sự yêu mến của người khác và làm 
cho họ yên tâm có thể tâm sự với người 
khác mà không sợ những tiết lộ ấy bị dùng 
để chống lại họ. Ngoài những cái lợi ích 
hiển nhiên mà ngôn ngữ như vậy đem lại 
cho cuộc đời này, kinh điển dạy rằng không 
nói lời vu khống sẽ hưởng được kết quả của 


112 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


thiện nghiệp ấy, là có nhiều bạn be than can 
và họ không bao giờ chống lại mình bằng 
những lời vu khống của những kẻ khác. (4) 


(3) Không nói lời thô lỗ (pharusàya 
vàcàya veramani) 


Vị ấy tránh xa ngôn ngữ thô lỗ và 
không dùng nó. Vị ấy nói lời dịu dàng, 
nghe êm tai, dễ mến, những lời thấm vào 
trong tim, lịch sự, thân thiện, làm vui lòng 
nhiều người. (5) 

Ngôn ngữ thô lỗ là ngôn ngữ nói ra 
khi giận di, cố ý làm đau lòng người nghe. 
Ngôn ngữ như vậy mang nhiều hình thức 
và chúng ta có thể liệt kê ba hình thức. Một 
là ngôn ngữ chửi mắng: la ray, nhục ma hay 
quở trách một người khác một cách giận dữ 
với lời lẽ gay gắt. Hai là sỉ nhục: làm đau 
lòng người khác bằng cách gán cho những 
tính xấu làm mất phẩm giá của họ. Ba là 
châm biếm: nói với người khác bằng cách 
ra vẻ khen ngợi nhưng với giọng nói hay 
cách nói xuyên tạc với ý định mỉa mai để 
làm đau lòng người nghe. 


113 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


Can nguyên chính của lời nói thô lỗ là 
thù ghét, mang tính chất giận dữ. Bởi vì, 
trong trường hợp này, phiền não liên kết 
cùng lúc với hành động theo bản năng, 
không tính toán trước nên sự vi phạm ít 
nghiêm trọng hơn là vu khống và hậu quả 
của nghiệp ác này thường nhẹ hơn. Tuy 
thế, lời nói thô lỗ vẫn là một hành động bất 
thiện gây hậu quả bất mãn cho chính mình 
và cho người khác, cho hiện tại và tương 
lai. Vì vậy, nó phải bị ngăn lại. Thuốc giải 
độc lý tưởng cho lời nói thô lỗ là kiên nhẫn, 
học cách nhẫn nại trước sự khiển trách và 
phê phán từ người khác, thông cảm với 
khuyết điểm của họ, tôn trọng dị biệt về 
quan điểm, chịu đựng sự lăng mạ mà không 
cảm thấy cần phải trả thù. Đức Phật kêu gọi 
kiên nhẫn ngay cả trong những tình thế 
khó khăn nhất: 


Này các tỳ kheo, ngay cả khi kẻ cướp, kẻ 
giết người cưa chân hay tay các vị. Người 
nào không ngăn được giận dữ thì đó là chưa 
thực hành theo lời dạy của ta. Vì vậy, các vị 
phải tự rèn luyện: “Chúng ta sẽ giữ tâm bình 
tinh, với trái tim đầy tinh thuong và hoàn 


114 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


toàn khóng co chút ác y. Chúng ta sé truyén 
tái thát nhiéu (tám tü) dén nguói dó báng 
những y nghi đầy tinh thương, sâu, rộng, vô 
bờ bến, không giận dü và thù ghét”(6) 

(4) Tránh không nói chuyện phù phiếm. 

(samphappalapa veramani) 

Vị ấy tránh xa lời nói phù phiếm và 
không nói lời ấy. Vị ấy nói đúng lúc, nói 
theo sự thật, nói những gi có ích, nói về 
Pháp và luật. Lời nói của vị ấy như một kho 
báu, nói lên đúng lúc, nói theo lý lẽ đúng, 
ôn hòa và day ý nghĩa. (7) 

Nói phù phiếm là nói không chủ đích, 
nói không mục tiêu hay thiếu chiều sâu. Lời 
nói như vậy tuy rằng chỉ truyền đạt những 
điều vô giá trị nhưng lại khuấy động những 
phiền não nhiễm ô trong tâm mình và tâm 
người khác. Đức Phật khuyên chúng ta nên 
tránh xa lời nói phù phiếm và hạn chế tối 
đa sự phát ngôn và chỉ nói những vấn đề 
thật sự quan trọng. Trong trường hợp của 
tu sĩ Phật giáo, chủ dé tiêu biểu trong đoạn 


vừa trích dẫn trên, lời nói của các vị ấy nên 


115 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


duoc chon loc va chú yéu lién quan dén 
Giáo Pháp. Người Phật tử tại gia cần phải 
nói chuyện thân mật với bạn bè và gia đình, 
nên nói nhã nhặn với người quen biết và 
nói chuyện về sinh kế của mình. Nhưng 
ngay cả trong những trường hợp đó, họ cần 
lưu ý đừng để cho câu chuyện đi lạc vào các 
dia hạt làm tâm y bồn chón luôn luôn hám 
hở thêm vào những chuyện hấp dẫn, kích 
thích, có thể gặp trường hợp đam mê vào 
những khuynh hướng sa đọa. 


Theo truyền thống, cách giải thích 
không nói lời phù phiếm chỉ cho cá nhân về 
sự cam kết tránh xa nói lời bịa đặt. Nhưng 
thời nay, có thể càng hữu ích nếu đưa thêm 
một quan điểm nữa vào nhân tố trên, tạo 
sự cần thiết cho một số các biến chuyển đặc 
thù trong thời đại của chúng ta mà không 
được biết đến trong thời của Đức Phật và 
của các nhà chú giải thời xưa. Đó là tránh 
xa những chương trình nói chuyện vô ích 
dồn dập tấn công chúng ta qua những 
phương tiện truyền thông kiểu mới của kỹ 
thuật hiện đại. Hàng loạt máy móc ngoài sự 
tưởng tượng như là vô tuyến truyền hình, 


116 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


may phong thanh, bao chi, tap chi la cai, 
dién anh khóng ngüng dua ra nhting dong 
thông tin vô bổ và rối tri làm điên dau ma 
hậu quả cuối cùng làm cho tâm ta trở nên thụ 
động, trống rỗng và khô cán. Tất cả những 
phát triển này, được chúng ta ngây thơ chấp 
nhận cho là “tiến bộ,” có nguy cơ làm suy 
giảm sự nhạy cảm về thẩm mỹ và tinh thần 
của chúng ta và làm cho tai của chúng ta 
không nghe được tiếng gọi cao thượng của 
đời sống định tĩnh. Những người thật sự có 
nguyện vọng đi trên con đường hướng về 
giải thoát phải vô cùng sáng suốt để chấp 
nhận phải từ bỏ những gì. Họ sẽ giúp cho 
những nguyện vọng của chính họ rất nhiều 
khi xếp tất cả những nguồn giải trí và thông 
tin vô ích này vào loại lời nói phù phiếm và 
phải cố gắng tránh xa chúng. 


Chánh Nghiệp (samma kammanta) 
Chánh nghiệp có nghĩa là ngăn chặn 
những hành động ác xảy ra theo hoạt động 
của thân thể như là phương tiện biểu hiệu 
tự nhiên của chúng. Yếu tố chính yếu của 
nhân tố tu tập này là yếu tố tinh thần ngăn 


117 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


chan các tam só (bát thién) (the mental 
factor - Cetasika. ND), nhung, bói vi su 
ngán chán này áp dung cho nhüng hành vi 
của thân thể nén được goi là chánh nghiệp. 
Đức Phật nói đến ba thành phần của chánh 
nghiệp: không sát sinh, không trộm cắp và 
không tà dâm. Những thành phần này được 
trình bày ngắn gọn theo thứ tự sau. 


(1) Không sát sinh (panatipata 
veramani) 


Ó đây, vị ấy tránh xa việc sát sinh và 
khóng làm viéc này. Khóng düng roi gày 
hay guom dao, vi áy có thién tàm, dày tinh 
thuong, muón tát cà chúng sinh duoc khóe 
manh. (8) 


“Không sát sinh" có pham vi rộng hơn là 
không giết người. Học giới này không cho 
chúng ta được giết bất cứ loài hữu tình nào. 
Một “vật hữu tình” (pàni, satta) là một sinh 
vật đang còn sống với tâm hay nhận thức. 
Trên thực tế, điều này nói về con người, thú 
vật và côn trùng. Thực vật không được xem 
như là sinh vật có tri giác; mặc dầu chúng 
có biểu hiện sự nhạy cảm trong mức độ nào 


118 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


đó nhung không có day đủ nhận thức là đặc 
tính phân biệt của sinh vật có tri giác. 

Hành động “sát sinh” mà chúng ta phải 
tránh xa là cố ý giết chết, sự cố tình tiêu 
điệt đời sống của một một sinh vật có nhận 
thức. Nguyên tác này đặt nén móng trên 
suy luận là tất cả các sinh vật đều ham sống 
và sợ chết, tất cả đều muốn tìm hạnh phúc 
và không muốn đau đớn. Cơ sở xác định 
có tạo nghiệp sát sinh hay không là chủ ý 
muốn giết hại, rồi thể hiện ra hành động 
và giết chết đời sống của một sinh vật. Tự 
tử thường cũng bị xem như tạo nghiệp sát 
sinh nhưng giết chết do tai nạn không phải 
cố ý thì không phải nghiệp sát sinh. Không 
sát sinh có thể áp dụng cho hai loại nghiệp, 
nặng và nhẹ. Nghiệp nặng là hành động 
tiêu diệt đời sống; nghiệp nhẹ hơn là cố ý 
gây tổn hại hoặc hành hạ sinh vật nào đó 
nhưng không giết chết. 

Trong khi những lời dạy của Đức Phật 
về việc không giết hại rất đơn giản và dễ 
hiểu nhưng các chú giải về sau đưa ra những 
phân tích với nhiều chi tiết vé nguyên tắc 


119 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


dao düc nay. Mót truóng lao uyén bác ó 
Thái Lan viết một luận án đối chiếu từ rất 
nhiều tài liệu đã có trong một nghiên cứu 
rất chính xác mà chúng ta sẽ tóm tắt ngắn 
gọn ở đây.(9) Luận án này vạch ra cho thấy 
sát sinh có thể có nhiều cấp độ vi phạm đạo 
đức nặng nhẹ khác nhau để đem lại những 
hậu quả khác nhau. Ba yếu tố khác nhau 
chính quyết định sự nặng nhẹ của đạo đức 
là đối tượng, động cơ và nỗ lực. Nói về đối 
tượng, mức độ nghiêm trọng có khác nhau 
giữa giết một người và một con vật; nghiệp 
giết người sẽ nặng hơn vì con người có ý 
thức đạo đức phát triển cao hơn và nhiều 
tiém năng tinh than cao quí hơn con vật. 
Đối với con người, nghiệp nặng hay nhẹ tùy 
thuộc vào những đức tính của người bị giết 
và sự quan hệ thân thuộc giữa nạn nhân 
và kẻ sát nhân. Như vậy, giết một người có 
đức tính cao thượng về tâm linh hay một ân 
nhân như cha mẹ hay thầy của mình là một 
nghiệp ác đặc biệt nghiêm trọng. 


Động cơ sát sinh cũng ảnh hưởng đến 
mức độ nặng nhẹ về mặt vi phạm đạo đức. 
Hành động sát sinh có thể bị thúc đẩy bởi 


120 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


tham, san hay si. Trong ba động cơ này, sân 
han tao nghiép sat sinh nang nhat va cang 
nang hon néu hành dong có du tính truóc. 
Su nó luc tü dóng co manh hay yéu khi 
hành dóng cüng góp phán vào tao nghiép 
bát thién náng hay nhe, tuong xüng vói su 
nó luc tü dóng co manh yéu và cuóng dó 
cüa phién nào. 

Tương ứng tích cuc để ngăn chán việc 
sát sinh, như Đức Phật đã dạy, là sự phát 
triển tâm từ và lòng bi mẫn hướng đến 
những chúng sinh khác. Người phật tử 
không những chỉ tránh xa việc tiêu diệt đời 
sống mà còn luôn luôn có một trái tim đầy 
thương yêu, ước nguyện các chúng sinh được 
sống hạnh phúc. Kiên quyết không làm tổn 
thương các chúng sinh khác và quan tâm 
đến hạnh phúc của họ là kết quả của việc 
ứng dụng thực hành nhân tố thứ hai, chánh 
tư duy, trong hình thức thiện tâm và bất hại. 


2) Không trộm cắp (adinnadana 
veramani) 


VỊ ấy tránh xa việc lấy vật không cho 
và tự mình không lấy vật không cho. VỊ ấy 


121 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


khong lay tài san va vat só hüu cüa nguói 
khác 6 trong làng hay 6 ngoài rüng vói y 
dinh tróm cáp. 

"Láy vàt khóng dugc cho" có nghia là 
chiếm lấy tài vật hợp pháp của người khác 
với ý định trộm cắp. Nếu lấy vật không có 
chủ như là đá, gỗ hay ngọc từ lòng đất mà 
không có sự quản lý, hành động đó không 
bị xem như trộm cắp mặc dầu những vật 
này không được ai cho. Tuy rằng không 
được nói rõ nhưng cố giữ những vật gì của 
người khác mà đúng lý phải đưa cho họ thì 
cũng bị xem như trộm cắp. 

Các bản chú giải để cập đến một số 
những trường hợp có thể bị phạm giới “lấy 
của không cho* Những trường hợp thông 
thường nhất được liệt kê như sau: 

(1) Trộm cáp: lén lấy vật của người 
khác như lẻn vào nhà trộm cắp, móc túi, 
vân vân; 

(2) Ăn cướp: lấy những gì của người 
khác một cách công khai bằng cách dùng 
vũ lực hoặc hăm dọa; 


122 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


(3) Cuóp giat: bang cach dót ngót giat 
lay vat cua nguói khác truóc khi ho có thói 
gian chóng cu; 


(4) Lường gat: chiếm hữu vật của người 
khác bằng cách nói dối là của mình; 

(5) Gian lận: dùng cân thước giả đối lừa 
đảo khách hàng. (11) 

Cấp độ tạo nghiệp nặng nhẹ về mặt đạo 
đức của những hành động này được quyết 
định bởi ba nhân tố: giá trị của đồ vật bị 
mất, mức độ phẩm chất của nạn nhân bị 
trộm và ý đồ của kẻ trộm. Về nhân tố thứ 
nhất, cấp độ tạo nghiệp nặng nhẹ về mặt 
đạo đức trực tiếp tương ứng với giá trị của 
đồ vật bị mất. Về nhân tố thứ hai, cấp độ tạo 
nghiệp nặng nhẹ về mặt đạo đức thay đổi 
tùy theo phẩm chất đạo đức của người bị 
chiếm đoạt. Về nhân tố thứ ba, hành động 
trộm cắp có thể bị thúc đẩy bằng tham hay 
sân. Trong khi lòng tham là nguyên nhân 
thông thường nhất, sân hận cũng chịu trách 
nhiệm khi một người chiếm đoạt tài sản 
của một người khác không phải vì người 
đó muốn lấy cho mình nhưng chỉ muốn 


123 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


hai nan nhân. Giữa hai động cơ trên, hành 
động do sân hận thúc đẩy tạo nghiệp nặng 
hơn hành động chỉ do tâm tham thúc đẩy. 


Sự tích cực tương ứng với việc không 
lấy vật không cho là tâm lương thiện, ngầm 
chứa sự tôn trọng những gì thuộc về người 
khác và quyền tự do sử dụng tài sản theo 
ý muốn của họ. Một đức hạnh khác là biết 
đủ, bằng lòng với những gì mình có mà 
không ham muốn giàu có thêm bằng những 
phương tiện bất chính. Đức hanh nói bat 
nhất ngược với trộm cắp là lòng rộng lượng, 
hiến tặng sự giàu có và tài sản của mình để 
làm lợi ích cho người khác. 

(3) Không tà dâm 

(kamesu miccha-cara veramani). 


Vi ay tranh xa viéc quan hé sinh ly bat 
chính và tu mình không làm việc ay. Vi ấy 
không quan hệ sinh lý với những người 
còn dưới sự giám hộ của cha, mẹ, anh, chị 
hay bà con, hay với phụ nữ có chồng, với 
nữ tù phạm, hay cuối cùng, với thiếu nữ đã 
hứa hôn. 


124 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


Düng vé phuong dién dao dtic, cht 
đích của hoc giới này là để bảo vé tinh vợ 
chồng chống lại sự phá hoại từ bên ngoài 
và cổ động sự tin cậy và lòng chung thủy 
trong sự gắn bó của hôn nhân. Đứng về 
phương diện tinh thần, nó giúp kiềm chế 
xu hướng phát triển của nhục dục và như 
vậy là một bước đi theo chiều hướng ly dục, 
tiến đến sự toàn thiện là sống phạm hạnh 
(brahmacariya) quy định với cả nam và nữ 
tu sĩ Phật giáo. Nhưng đối với người phật tử 
tại gia, học giới này cấm quan hệ tình dục 
với người tình bất chính. Chính thức phạm 
học giới tà dâm là khi quan hệ tình dục đạt 
đến thỏa mãn, nhưng tất cả những quan hệ 
tình dục chưa đầy đủ có thể xem như phạm 
học giới tà dâm phụ. 

Câu hỏi chính được đặt ra cho học giới 
tà dâm liên quan đến người nào bị xem như 
là người tình bất chính. Lời dạy của Đức 
Phật định nghĩa người tình bất chính đứng 
trên vị trí của người đàn ông nhưng những 
luận giải về sau thêm những chỉ tiết cho vấn 
đề này gồm cả hai giới nam và nữ. (13) 


125 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


Đối với đàn ông, có ba loai phu nữ được 
xem như là người tình bất chính: 


(1) Một người phụ nữ đã kết hôn đi đến 
quan hệ sinh lý với một người đàn ông khác. 
Những trường hợp này bao gồm: người 
phụ nữ đã kết hôn đi đến quan hệ sinh lý 
với một người đàn ông khác, người phụ 
nữ không phải là vợ hợp pháp của người 
đàn ông nhưng thường được xem như là 
vợ nhỏ của ông ta, sống với ông ta, được 
ông ta nuôi dưỡng hay bằng cách nào đó 
cô ta được thừa nhận giống như vợ của ông 
ấy. Tất cả những người phụ nữ kể trên đều 
bị xem như tình nhân bất chính của người 
nam vì người nam ấy không phải chồng 
hợp pháp của họ. Những người phụ nữ này 
gồm cả người đã hứa hôn. Góa phụ hay phụ 
nữ đã ly dị cũng nằm trong điều khoản này 
trừ khi họ không bị cấm đoán vì những lý 
do khác. 

(2) Một người phụ nữ còn ở dưới quyền 
giám hộ. Đây là một cô gái hay phụ nữ đang 
ở dưới quyền giám hộ của mẹ, cha, bà con 
hay những người khác có quyền giám hộ. 


126 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


Điều khoán nay ngăn chặn việc phu nữ 
trốn theo tình nhân, hôn nhân bí mật trái 
với quy định của người giám hộ. 

(3) Phụ nữ bị cấm kết hôn theo quy ước. 
Trường hợp này gồm những phụ nữ không 
được kết hôn với người có bà con họ hàng 
gần với họ theo truyền thống của xã hội, nữ 
tu sĩ hay những phụ nữ đã nguyện sống độc 
thân và những người bị cấm có chồng theo 
luật lệ của xứ sở ấy. 

Đối với phụ nữ, có hai loại đàn ông xem 
như là chồng bất chính: 

(1) Đối với một người đàn bà đã có 
chồng, bất cứ người đàn ông nào không 
phải là chồng của họ đều thuộc về quan hệ 
bất chính. Như vậy một phụ nữ sẽ phạm 
học giới này nếu vi phạm lời nguyện chung 
thủy với chồng. Nhưng một góa phụ hay 
một người đã ly dị chồng thì được tự do 
tái giá. 

(2) Đối với phụ nữ chưa chồng, bất cứ 
người đàn ông nào bị cấm vì phong tục, như 
bà con gần hay những người đã thể nguyện 
sống độc thân đều là chồng bất chính. 


127 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


Ngoài nhting truóng hop ké trén, tat ca 
nhiing truóng hop cuóng hiép bang su bát 
buộc, bao lực hay cưỡng ép đều bị xem nhu 
phạm nghiệp tà dâm. Nhưng trong trường 
hợp này bạo lực nói về phần người cưỡng 
hiếp chứ không nói về phần nạn nhân. 


Đối với người phật tử, đức hạnh tích 
cực phù hợp với sự ngăn chặn tà dâm là 
lòng chung thủy. Chồng và vợ nên trung 
thành và tận tụy với nhau, bằng lòng với 
tình cảm gia đình và không nên gây cơ 
hội làm tan vỡ hôn nhân bằng cách đi tìm 
tình nhân bên ngoài. Tuy nhiên, nguyên 
tắc này không giới hạn việc quan hệ sinh 
lý trong hôn nhân hợp pháp. Nó được 
phép linh hoạt thay đổi tùy theo qui ước 
của xã hội. Như đã nói, mục đích chủ yếu 
của nguyên tắc này là để ngăn ngừa những 
quan hệ tình dục làm hại người khác. Với 
những người đã trưởng thành tự lập, mặc 
dầu chưa cưới hỏi, quan hệ tình dục do 
đồng ý với nhau và không cố tình làm hại 
người kia thì không vi phạm nhân tố tu 
tập này. 


128 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


Trong Phat giáo, nhting vi xuát gia nam 
hay nữ, bao gồm những người tho trì tám 
hoặc mười học giới, quy định phải sống 
độc thân. Họ không những không được 
quan hệ tình dục bất chính mà còn không 
được quan hệ với tất cả các tình dục khác, 
tối thiểu trong suốt giai đoạn phát nguyện 
tu tập của họ. Trong đời sống thánh thiện, 
những mục đích cao nhất của nó là sự thanh 
tịnh hoàn toàn trong ý nghĩ, lời nói và hành 
động và điều này bắt buộc phải quay ngược 
với dòng chảy của tình dục. 


Chánh mang (samma djiva) 


Chánh mạng liên quan đến sự bảo 
đảm việc mưu sinh một cách chân chính. 
Đối với Phật tử tại gia, Đức Phật dạy tài 
sản phải được tạo dựng trên một số tiêu 
chuẩn. Chúng ta chỉ được làm ra tài sản 
bằng những phương tiện hợp pháp, không 
bằng những cách bất hợp pháp, làm ra tài 
sản một cách hòa bình, không cưỡng ép hay 
bạo động, làm ra tài sản một cách chân thật, 
không bằng mưu mẹo hay lừa đảo mà bằng 
những phương cách không gây tai hại hay 


129 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


làm cho người khác dau khổ.(14) Đức Phat 
đặc biệt nói đến năm sinh kế gây hai cho 
người khác và vì vậy mà phải tránh: buôn 
bán vũ khí, buôn bán sinh vật (bao gồm 
nuôi súc vật để làm thịt cũng như buôn bán 
nô lệ và mãi dâm), sản xuất thịt hay nghề 
xẻ thịt, buôn bán thuốc độc và ma túy sinh 
ra nghiện ngập. (Tăng bộ kinh 5:177) Ngài 
còn nêu tên nhiều phương tiện gian xảo 
làm ra tài sản thuộc vào loại nghề nghiệp 
bất chánh: hành nghề dối trá, phản bội, bói 
toán, lừa đảo và cho vay nặng lãi. (Trung 
bộ kinh 117) Hiển nhiên, bất cứ nghề nào 
ngược lại chánh ngữ và chánh nghiệp đều 
là hình thức không phải chánh mạng. Tuy 
nhiên, những nghề khác, như là bán vũ 
khí hay chất làm say nghiện, có thể không 
phạm những nhân tố đó nhưng vẫn là bất 
chính vì hậu quả đối với người khác. 

Bản chú giải ở Thái Lan bàn về khía 
cạnh xác thực của chánh mạng dưới ba đề 
mục dễ hiểu là đúng đắn trong hành động, 
đúng đắn về người hành động và đúng 
đắn về sản phẩm hàng hóa (15). “Đúng 
đắn trong hành động” có nghĩa người làm 


130 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


viéc nén siéng nang va tan tam lam tron 
nhiệm vu của minh, không lãng phí thời 
gian, không kê khai man thời gian làm 
việc, không trộm cắp vật dụng của công ty. 
“Đúng đắn về người hành động” có nghĩa 
là tôn trọng và quan tâm đối với chủ nhân, 
nhân viên, đồng nghiệp và khách hàng. Ví 
dụ, chủ nhân nên phân công cho người làm 
tùy theo khả năng của họ, trả lương thích 
đáng, thăng chức khi họ đáng được thăng 
chức và thỉnh thoảng cho họ được nghỉ 
phép và tiền thưởng. Đồng nghiệp nên 
cố gắng hợp tác thay vì ganh đua. Trong 
khi đó, nhà buôn nên giao dịch với khách 
hàng một cách công bằng. “Đúng đắn về 
sản phẩm hàng hóa” có nghĩa là giữ trung 
thực trong những giao dịch buôn bán; giới 
thiệu về sản phẩm hàng hóa không được 
quảng cáo sai sự thật, trình bày không 
đúng phẩm chất và cân lượng hay dùng 
thủ đoạn dối trá. 


131 


CHUONG V 


Chánh Tinh Tan (Sammà Vayama) 


Su thanh tinh cüa tu cách dao düc dua 
trén ba nhàn tó chánh ngü, chánh nghiép 
và chánh mang ó truóc (nhóm giói) làm 
nén tàng cho phán tiép theo cúa con duong 
tu tập, phần dinh (samadhikkhandha: nhóm 
dinh). Giai đoạn thuc tập dang được nêu 
ra tién hành tü su giü gin vé mát dao düc 
đến cách trực tiếp rèn luyện tinh thần gồm 
có ba nhân tố chánh tinh tấn, chánh niệm 
và chánh định. Chánh định lấy tên từ mục 
tiêu mà nó muốn đạt đến; năng lực của sự 
tập trung chú ý liên tục, sự cần thiết của nó 
như cột trụ cho trí tuệ minh sát. Trí tuệ là 
phương tiện chính để giải thoát nhưng sự 
quan sát thâm sâu mà nó đạt được chỉ có thể 


132 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


mó ra khi tam trí da dugc dinh tinh va tap 
trung. Chánh dinh làm cho tam duoc dinh, 
bằng cách tâm tập trung và không bi phân 
tan, hợp nhất trên một dé mục thiên dinh 
thích hợp. Tuy nhiên, để làm được như vậy, 
chánh định cần sự trợ giúp của hai nhân tố 
chánh tinh tấn và chánh niệm. Chánh tinh 
tấn cung cấp nghị lực cần có cho sự thực 
hành và chánh niệm cung cấp sự tập trung 
liên tục cho quan sát. 


Các nhà chú giải minh họa sự tùy thuộc 
lẫn nhau của ba nhân tố trong nhóm định 
bằng một so sánh đơn giản. Ba cậu con trai 
vào chơi ở một công viên. Trong khi đi dạo, 
chúng thấy trên ngọn cây có đầy hoa và 
định leo lên hái. Nhưng hoa cao quá tầm 
tay, ngay cả với cậu cao nhất. Cậu thứ hai 
cúi xuống cho cậu thứ nhất nhờ cái lưng 
của mình. Cậu thứ nhất leo lên lưng của 
cậu thứ hai nhưng còn e ngại không dám 
hái hoa vì sợ ngã. Cậu thứ ba đến gần đưa 
vai mình giúp vào. Cậu thứ nhất đứng trên 
lưng của cậu thứ hai và dựa vào vai của cậu 
thứ ba, với lên và hái được hoa. (1) 


133 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


Trong vi du trén, cau con trai cao nhat 
hai hoa dai dién cho chánh dinh vói chtic 
năng tập trung tám. Nhung để tâm tập 
trung tâm, chánh định cần có sự hỗ trợ 
nghị lực do chánh tinh tấn cung cấp, giống 
như cậu thứ hai giúp cái lưng. Chánh định 
cũng cần phải có sự nhận biết tập trung của 
chánh niệm, giống như cậu thứ ba cho nhờ 
cái vai. Khi chánh định tiếp nhận sự hỗ trợ 
này, được tăng cường sức mạnh nhờ chánh 
tinh tấn và thăng bằng nhờ chánh niệm, nó 
có thể gom những ý nghĩ phân tán lại và 
gắn chặt tâm vững chắc trên dé muc thién 
định của nó. 


Tinh tấn (viraya) là một tâm sở (cetasika. 
ND) làm nền cho chánh tỉnh tấn có thể xuất 
hiện trong hình thức thiện hay bất thiện. 
Tâm sở này một mặt cung cấp năng lượng 
cho khát vọng, gây sự, bạo lực và tham vọng 
nhưng mặt khác cung cấp rộng lượng, khắc 
kỷ, tử tế, định tinh và thông cảm với tha 
nhân. Sự cố gắng của chánh tinh tấn là một 
hình thức của nghị lực thiện nhưng đặc 
trưng hơn. Nó là nghị lực thuộc các thiện 
pháp của tâm thức hướng thẳng đến giải 


134 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


thoát khói dau khó. Câu nói that rõ vừa rồi 
cuc ky quan trong. Dé cho nghi luc thién 
trở thành sự hỗ trợ trên con đường tu tập, 
nó phải được hướng dẫn bởi chánh kiến và 
chánh tư duy cùng hoạt động chung với các 
nhân tố thánh đạo khác. Nếu không, cũng 
như nghị lực của tâm thiện bình thường, 
nó chỉ đem lại sự tích lũy phước báu dị thục 
trong vòng sinh tử, không đem lại sự giải 
thoát ra khỏi luân hồi. 

Rất nhiều lần, Đức Phật nhấn mạnh sự 
cần thiết của tinh tấn, siêng năng, nổ lực 
và kiên trì không bao giờ chán nản. Tại sao 
tinh tấn rất quan trọng như vậy bởi vì mỗi 
người phải tự giải thoát cho chính mình. 
Đức Phật làm những gì Ngài có thể làm 
bằng cách chỉ ra cho chúng ta con đường 
giải thoát; phần còn lại liên quan đến việc 
thực hành con đường tu tập, một việc đòi 
hỏi nhiều tinh tấn. Tinh tấn này được dùng 
vào việc tu tập tâm, tức là chủ đích của tất 
cả con đường tu tập. Khởi điểm sự tu tập với 
tâm phiền não, đau khổ và dối trá nhung 
mục tiêu là đạt đến tâm giải thoát, thanh 
tịnh và được chiếu sáng bởi trí tuệ. Tỉnh tấn 


135 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


không ngừng là nhân tố ở giữa chuyển hoá 
tâm phiền não trở thành tâm giải thoát. Sự 
việc tự mình tu tập không phải dễ, không 
ai tu tập thế cho chúng ta ngoại trừ chính 
mình nhưng không phải không thể làm 
được. Đức Phật và những đệ tử đạt được 
kết quả tu tập của các Ngài cho chúng ta 
thấy bảng chứng sống động là sự tu tập 
không nằm ngoài tầm tay của chúng ta. Các 
Ngài cũng bảo đảm với chúng ta rằng bất cứ 
người nào đi theo con đường bát chánh đều 
đạt được mục tiêu như nhau. Nhưng điều 
cần phải có là tinh tấn, quyết tâm tu tập: 
“Tôi sẽ không từ bỏ sự tỉnh tấn cho đến khi 
đạt đến những gi có thể đạt được bằng sự 
trì chí kiên cường, nghị lực và cố gắng của 
con người. (2) 

Theo tính chất tác động theo tiến trình 


của tâm, chánh tinh tấn được chia thành 
bốn “chánh cân”: 


(1) Không cho phát sinh những pháp 
bất thiện chưa sinh. 


(2) Từ bỏ những pháp bất thiện đang 
có. 


136 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


(3) Lam phát sinh nhüng pháp thién 
chua sinh. 


(4) Duy tri và thành tuu nhting pháp 
thién dang có. 


Những pháp bất thiện (akusalà dhamma) 
là những phiên não và những tư tưởng, cảm 
xúc và ý định xuất phát từ chúng, dù cho 
hiện ra bằng hành động hay nằm yên bên 
trong. Những pháp thiện (kusala dhamma) 
là những trạng thái của tâm không bị nhiểm 
ó bởi phiên não, nhất là những pháp thiện 
dẫn đến giải thoát. Với mỗi loại tâm này, 
chúng ta phải làm hai việc. Đối với tâm 
bất thiện, chúng ta phải ngăn ngừa những 
những phién não còn ngủ yên không cho 
chúng xuất hiện và trục xuất những phiền 
não đang xuất hiện. Đối với tâm thiện, trước 
hết chúng ta phải phát triển những nhân tố 
giải thoát chưa được phát triển; sau đó liên 
tục phát triển chúng đến độ thuần thục. Từ 
đây, chúng ta sẽ tìm hiểu mỗi phần trong 
bón phần của chánh tinh tấn, đặc biệt lưu ý 
đến lãnh vực ứng dụng đem lại lợi ích nhiều 
nhất, đó là sự tu tập tâm bằng hành thiền. 


137 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


(1) Không cho phát sinh những pháp 
bát thién chua sinh: 


Ở đây, người phật tử vận dung ý chí của 
mình không cho phát sinh điều ác, những 
pháp bất thiện chưa sinh. Vị ấy thực hiện sự 
nỗ lực, thúc day su tinh tấn, khơi động sinh 
lực của mình, tận dụng tâm trí và cố gắng 
hết sức. (3) 


Phần thứ nhất của chánh tinh tấn nhằm 
mục đích chế ngự những pháp bất thiện, 
những trạng thái của tâm bị nhiễm ô bởi 
phiên não. Về mat làm cản trở cho thiên 
định, các phiền não thường có mặt trong 
một nhóm gồm năm thành phần được gọi 
là “năm triển cái” (panficanivarana): ái duc, 
sân hận, hôn trầm thùy miên, trạo cử hối 
qua và nghi.(4) Chúng có tên “triển cái” 
bởi vì ngăn chặn con đường giải thoát; phát 
triển và che mờ cả tâm trí, ngăn cản sự định 
tinh và minh sát là hai phương tiện quan 
trong nhát cho su tién bó trong tu tàp. Hai 
trién cái dàu tién, ái duc và sán hàn, manh 
nhát trong nhóm này, là hai rào cán ghé 
góm nhất ngăn chán sự tiến bộ vé thién tập, 


138 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


dai dién riéng biét cho hai ac phap can ban 
la tham va san. Ba trién cai kia, it tai hai hon 
nhung vẫn gây trở ngại, là chi phan của si 
mê vong tưởng, thường đi chung với những 
phiên não khác. 


Ái dục được giải nghĩa theo hai cách. 
Đôi khi, hiểu trong nghĩa hẹp, nó là sự 
thèm khát “lạc thú của năm giác quan” 
Dó là những lạc thú của sắc trần, thanh 
trần, hương trần, vị trần và xúc trần. Đôi 
khi, cách giải nghĩa rộng hơn, bao gồm sự 
thèm khát đủ mọi hình thức như là lạc thú 
của giác quan, giàu có, quyền lực, địa vị, 
danh vọng hay bất cứ những gì mà nó có 
thể làm chúng ta thích thú. Triển cái thứ 
hai, ác ý, danh từ đồng nghĩa với sân hận. 
Nó bao gồm căm thù, tức giận, oán hận, 
ghét bỏ dưới nhiều hình thức hoặc đối với 
người khác với chính mình với đối tượng 
hay với hoàn cảnh. Triển cái thứ ba, hôn 
trầm và thùy miên, là sự kết nối hai nhân 
tố này với nhau với một đặc tính chung là 
trạng thái tinh thần không sáng suốt. Một 
là hôn trầm (thina), hiển lộ như sự trì trệ 


của tỉnh thần; trạng thái kia là thùy miên 


139 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


(middha), dang nhu tinh than suy sup, tam 
trí chan nan hay nghiéng nhiéu vé buón 
ngủ. Hoàn toàn ngược lại ở trên là triển 
cái thứ tư, trạo cử và hối quá. Triển cái này 
cũng là một hỗn hợp với hai thành phần 
có đặc tính chung là không yên tâm. Trạo 
cử (uddhacca) là bị bối rối hay khích động, 
làm cho tâm trí thay đổi từ ý tưởng này 
qua ý tưởng khác một cách nhanh chóng 
và hỗn loạn; hối quá (kukkucca) là hối hận 
về những lỗi lầm trong quá khứ và lo lắng 
về những hậu quả trái ý có thể xảy ra từ 
lỗi lầm. Triển cái thứ năm, nghi, có nghĩa 
là luôn luôn do dự và thiếu kiên quyết. Nó 
không phải là sự tìm hiểu của sự nhận xét 
bằng hiểu biết, một thái độ được đức Phật 
khuyến khích nhưng là sự bất lực thường 
xuyên không dám dấn thân vào hành trình 
tu tập tâm linh đúng lúc tại vì liên tục phân 
vân về Đức Phật, giáo pháp và thánh đạo 
của Ngài. 

Chánh cần thứ nhất là phải chú trọng nỗ 
lực ngăn ngừa không cho phát sinh những 
triển cái chưa sinh. Đây còn được gọi là “nỗ 
lực kiểm chế “(samvarappadhana). Sự cố 


140 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


gắng kiềm ché su cản trở của trién cái hết 
sức trọng yếu ngay từ lúc bắt đầu thiền tập 
và cả quá trình phát huy chánh định. Bởi vì 
khi triển cái phát sinh, chúng làm phân tán 
sự tập trung và làm che mờ năng lực của 
tỉnh thức, làm mất đi sự tĩnh lặng và sáng 
suốt. Những triển cái này không đến từ bên 
ngoài mà ở trong nội tâm. Chúng xuất hiện 
từ sự tác động của những phiển não tùy 
miên (anusaya.ND) tương ứng đang nằm 
sâu trong dòng chảy của tâm thức, chờ cơ 
hội xuất hiện lại. 

Thông thường, những gi làm cho triển 
cái phát sinh là từ những nhận thức do giác 
quan thu nhận. Cơ thể của chúng ta được 
trang bị với năm giác quan mà mỗi giác 
quan thu nhận được những loại dữ kiện 
đặc thù cho riêng nó--hình dạng cho mắt, 
âm thanh cho tai, mùi cho mũi, vị cho lưỡi, 
những vật hữu hình cho cơ thể. Đối tượng 
của nhận thức không ngừng tác động trên 
các giác quan. Các giác quan chuyển những 
thông tin chúng nhận được về tâm. Ở đó, 
thông tin được xử lý, đánh giá và được chấp 
thuận thành đáp án thích hợp nhưng tâm 


141 


BAT CHÁNH DAO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


có thé xử lý những thông tin mà nó nhận 
được bằng nhiều cách khác nhau. Trước 
tiên, nó bị chi phối theo cách mà nó chú ý 
đến chúng. Khi tâm chẳng tập trung, không 
như lý tác ý (ayoniso manasikara) về các 
đữ liệu đi vào thì đối tượng nhận thức có 
khuynh hướng khơi động những pháp bất 
thiện. Chúng làm như vậy hoặc trực tiếp 
bằng sự tác động ngay khi nhận thức hay 
gián tiếp bằng cách cất giữ những gi đã ghi 
nhận để sau này có thể phát triển thành đối 
tượng của những suy nghĩ, tưởng tượng và 
mơ tưởng bị nhiễm ô hóa. Theo quy luật 
chung, phiền não bị khích động tương ứng 
với đối tượng: đối tượng gây hấp dẫn kích 
thích tham muốn, đối tượng gây khó chịu 
kích thích tức giận và đối tượng không 
được biết rõ kích thích những phiền não 
liên quan tới si mê. 

Khi các giác quan tiếp thu đối tượng, 
sự nhận thức không được kiểm soát sẽ 
làm khơi dậy những phiển não ngủ ngầm. 
Những gi cần phải có để ngăn ngừa chúng 
trỗi dậy là sự kiểm soát các giác quan. Vì 
thế, Đức Phật dạy về những giới luật để 


142 


BAT CHÁNH DAO "CON DUONG BUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


ngán chan, kiém soát nhüng trién cái. Su 
tu tập này goi là canh giữ mỗi giác quan 
(indriya- samvara: phóng hó cán món.) 

Khi nhận thức hinh dạng với mát, âm 
thanh với tai, mùi với mũi, vị với lưỡi, xúc 
trần với thân hay pháp trần với ý căn, vị 
ấy không nắm giữ tướng chung hay tướng 
riêng. Vị ấy cố gắng ngăn chặn những gì 
mà tü đó điều ác, pháp bất thiện, tham duc, 
đau khổ sẽ phát sinh nếu không chế ngự các 
giác quan. Vì vậy, vị ấy canh giữ, kiểm chế 
các giác quan. (5) 

Kiểm chế giác quan không có nghĩa là 
từ bỏ tri giác, ẩn vào nơi hoàn toàn cách 
biệt với thế giới của giác quan. Điều này 
không thể làm được. Nếu như có thể thực 
hiện được thì cũng không giải quyết được 
vấn dé chính. Bói vì phién não nằm trong 
tâm, không ở trong cơ năng của các giác 
quan hay từ đối tượng. Giải pháp kiểm 
soát các giác quan được nói gọn bằng câu: 
“Không được nắm giữ tướng chung hay 
tướng riêng”. “Tướng chung” (Nimitta) là 
hình dạng tổng quát của đối tượng; khi 


143 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


hinh dang này bi nam giti sé tró thành co 
sở cho những ý nghĩ bị nhiễm ó. Những 
“tướng riêng” (anubyafijana) là những nét 
chi tiết đặc biệt đáng chú ý. Nếu giác quan 
không được kiểm soát thì tâm sẽ mặc sức 
lang thang qua khắp các đối tượng của giác 
quan. Đầu tiên, tâm bám lấy tướng chung, 
điều này hợp tác với phiền não đi vào hoạt 
động, rồi thì nó tìm kiếm những tướng 
riêng để tạo cơ hội cho các phiền não sinh 
sôi nảy nở và phát triển. 

Kiểm ché các giác quan cần phải có 
chánh niệm và hiểu biết rõ ràng khi chúng 
ta đang tiếp xúc với các đối tượng của giác 
quan. Nhận thức của các giác quan xuất 
hiện hàng loạt như một chuỗi gồm những 
nhận thức rất ngắn nối tiếp nhau mà mỗi 
phần nhận thức đều có nhiệm vụ riêng của 
nó. Những giai đoạn đầu của chuỗi nhận 
thức hoạt động như những chức năng tự 
động: Trước tiên, tâm hướng về đối tượng, 
rồi nắm lấy, tiếp thu, suy xét và rồi nhận 
biết đối tượng. Ngay sau sự nhận biết ấy 
là giai đoạn phát sinh sự nhận định tuỳ 
theo sở thích về đối tượng, dẫn đến sự 


144 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


chon lua phan ting. Khi khong có chanh 
niém, nhüng phién nao tiém án sé tranh 
nhau tim co hói dé xuát hién, làm dóng 
cơ thúc day cho sự nhận định sai lam. Khi 
ấy, chúng ta sẽ nắm lấy tướng chung của 
đối tượng, tìm kiếm những tướng riêng 
của nó và từ đó tạo cơ hội cho phiền não: 
Vì tham dục, một người sẽ trở nên mê 
muội với đối tượng họ yêu mến. Vì thù 
ghét, một người sẽ khước từ đối tượng họ 
không thích. Nhưng một người có năng 
lực, với sự tiếp xúc của giác quan, họ chặn 
ngay sự manh nha của phiền não ngay trên 
tiến trình nhận thức trước khi nó có thể 
tiến đến những giai đoạn khơi dậy phiên 
não tiém ẩn. Chánh niệm ngăn giữ các 
triển cái trong sự kiểm soát bằng cách giữ 
tâm nhận thức đối tượng một cách trung 
thực. Tâm gắn bó với tỉnh giác khi nhận 
thức, không cho tâm bị thêm thắt những 
dữ kiện từ những ý tưởng do tham, sân, 
sỉ sinh ra. Rồi thì, dưới sự hướng dẫn của 
tỉnh giác sáng suốt này, tâm trí có thể tiếp 
tục nhận thức đối tượng như nó đang là, 
không còn bị dẫn đi lạc hướng. 


145 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


(2) Tu bó nhüng pháp bát thién dang 
có 


Ở đây, người phát tử vận dung y chí của 
minh để chiến thắng những điều xấu ác, 
những pháp bất thiện đang có bằng cách cố 
gắng, phát động nghị lực, tận dụng hết tâm 
trí và chống lại chúng. (6) 


Mac dau đã có sự cố gắng kiểm ché các 
giác quan nhưng phiền não vẫn có thể xuất 
hiện. Chúng nổi lên từ đáy dòng chảy của 
tâm thức, từ những tầng trầm tích phién 
não bị chôn vùi chất chứa trong quá khứ, cô 
đọng lại thành những tư tưởng và tình cảm 
bất thiện. Khi tình trạng này xảy ra, chúng 
ta cần phải có sự cố gắng mới; tinh tấn từ bỏ 
những pháp bất thiện đang phát sinh, được 
gọi là tinh tấn từ bỏ (pahanappadhana: tinh 
tấn đoạn trừ). 

Vi ấy không giữ lại bất cứ ý tưởng 
nào về dục vọng của giác quan, sân hận 
hay tàn hại hay bất cứ tâm ác hay pháp 
bất thiện nào khác đang xuất hiện. Vị ấy 
từ bỏ, xua đuổi, tiêu diệt, làm cho chúng 
biến mất. (7) 


146 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


Nhu mot thay thuóc giói có nhiéu loai 
thuóc khác nhau cho các bénh khác nhau, 
Đức Phật có những loai thuốc giải độc khác 
nhau cho những triển cái khác nhau, một 
số thuốc dùng giống nhau cho tất cả, một 
số thuốc khác nhắm vào loại triển cái đặc 
thù nào đó. Trong một bài pháp quan trọng, 
Đức Phật giảng giải năm kỹ thuật trục xuất 
những ý nghĩ làm loạn tâm.(8) 


Kỹ thuật thứ nhất là trục xuất ý nghĩ 
bất thiện bằng một ý nghĩ thiện hoàn toàn 
ngược lại, giống như người thợ mộc dùng 
một trụ mới để loại bỏ trụ cũ ra. Trong 
năm triển cái, mỗi loại đều có một phương 
pháp loại trừ đặc biệt. Một loạt các phương 
pháp thiển tập được đặt ra để làm suy yếu 
và loại trừ chúng. Các phương pháp này có 
thể thay đổi sự áp dụng khi một triển cái 
nào đó xuất hiện làm gián đoạn sự thiên 
tập trên dé muc chính. Phương pháp có thé 
trở thành chủ đề chính dùng để chống lại 
loại phiền não xuất hiện nhiều lần xem như 
một sự trở ngại liên tuc cho sự hành thiên. 
Nhưng để cho phương thức giải độc này 
được hiệu quả trong vai trò đầu tiên của nó, 


147 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


nhu mot doi hoi thích hop tam thói cán có 
dé dói phó vói su bóc phát cüa mót trién 
cái, tốt nhất, chúng ta nên có một số hiểu 
biết đúng về nó và dùng nó như một đối 
tượng chính cho thiên quán; ít ra trong vài 
giai đoạn ngắn. 


(a) Đối với tham dục, phương pháp đối 
trị thông dung là hành thiên về vô thường 
(trên đối tượng. ND). Phương pháp này xô 
ngã cột trụ chống đỡ vững chắc cho “thử, 
sự tin tưởng tuyệt đối rằng các đối tượng 
của “thủ” là chắc chắn và vững bền. Đối 
với loại dục thủ mang hình thức rõ ràng về 
nhục dục, liéu thuốc giải độc mạnh nhất 
là sự suy niệm về những chất bất tịnh của 
thân thể. Chủ để này sẽ được phân tích rộng 
hơn trong chương sau. (b) Sân hận sẽ gặp 
phương pháp đối trị thích hợp là thiển niệm 
tâm từ (metta). Tam từ sé trục xuất tat cả sự 
có mặt của hận thù và tức giận bằng cách 
tỏa rộng ước muốn vị tha, nguyện cho tất cả 
chúng sinh được bình an và hạnh phúc. (C) 
Để xua tan hôn trầm và thùy miên cần phải 
có tinh tấn đặc biệt để phát động nghị lực 
bằng nhiều cách như: hình dung một quả 


148 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


cầu sáng chói, đứng day và khởi động thiền 
hành trong một lúc, suy niệm về sự chết hay 
chỉ đơn giản là quyết tâm tiếp tục cố gắng. 
(d) Đối với trạo cử và hối quá, cách chống lại 
hiệu quả nhất là đưa tâm hướng đến một đối 
tượng đơn giản để cho tâm được yên tịnh. 
Phương pháp này thường được giới thiệu là 
niệm hơi thở, chú ý đến hơi hít vào và hơi 
thở ra. (e) Trong trường hợp nghi, phương 
pháp đối trị đặc biệt là sự nghiên cứu: tìm 
hiểu, đặt câu hỏi và tư duy lời Phật dạy cho 
đến khi hiểu chính xác những vấn để chưa 
rõ.(9) Trong năm kỹ thuật đối trị loạn tâm ở 
trên, kỹ thuật thứ nhất, để trục xuất những 
triển cái cần phải kết hợp mỗi một triển cái 
với từng phương thức đối trị nó; bốn kỹ 
thuật còn lại dùng cách thức tổng quát. 


Kỹ thuật thứ hai tận dụng sức mạnh của 
xấu hổ (hiri: tàm) và kinh sợ về mặt đạo đức 
(ottapa: quy) để từ bó y nghĩ xấu. Chúng ta 
nghĩ rằng ý tưởng này đáng ghê tởm và đê 
tiện hay cân nhắc về những hậu quả không 
tốt của nó cho đến khi nội tâm phát sinh sự 
kinh sợ xua đuổi ý nghĩ xấu ấy đi. Kỹ thuật 
thứ ba là không chú ý đến. Khi một ý tưởng 


149 


BAT CHÁNH DAO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


bat thién xuát hién và kích dóng su chu y, 
thay vi tiép nhàn nó, chüng ta tuyét dói 
không ghi nhận nó bằng cách chú ý đến chó 
khác, giống như nhắm mắt lại hay nhìn nơi 
khác để không thấy cảnh không thích. Kỹ 
thuật thứ tư dùng cách ngược lại. Thay vì 
quay đi không nghĩ đến ý tưởng xấu, chúng 
ta đối mặt nhìn thẳng vào nó như một đối 
tượng, xem xét kỹ lưỡng những nét đặc biệt 
của nó và tìm hiểu nguồn gốc của nó. Khi 
làm xong những nhận xét này, ý tưởng xấu 
sẽ dừng lại và cuối cùng biến mất. Ý nghĩ 
bất thiện giống như kẻ ăn trộm; nó chỉ gây 
phiền phức khi hoạt động của nó được che 
dấu nhưng khi bị giám sát thì nó chịu phục 
tùng. Kỹ thuật thứ năm chỉ được dùng như 
biện pháp cuối cùng là khống chế. Cố hết 
sức kiểm chế ý tưởng bất thiện bằng năng 
lực của ý chí như một người mạnh vật ngã 
người yếu xuống đất và đè giữ lại bằng sức 
nặng của mình. 

Đức Phật dạy người nào áp dụng năm 
kỹ thuật này một cách khéo léo và thận 
trọng, sẽ làm chủ tất cả những hoạt động 
của ý nghĩ. Họ không còn là nô lệ của tâm 


150 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


mà trở thành chủ của nó. Ho có thể nghi 
đến những ý tưởng nào mà họ muốn và 
cũng sẽ không nghĩ đến những ý tưởng nào 
mà họ không muốn. Ngay cả đôi khi một 
vài ý nghĩ bất thiện xuất hiện, họ có thể trục 
xuất chúng ngay tức thì như các giọt nước 
biến thành hơi ngay khi bị rơi vào cái chảo 
nóng đỏ. 

(3) Làm phát sinh những thiện pháp 
chưa sinh 


Ở đây, người phật tử vận dụng ý chí của 
mình làm phát sinh những thiện pháp chưa 
sinh bằng cách nỗ lực, kích động nghị lực, 
tận dụng hết tâm trí và cố gắng. (10) 


Cùng lúc diệt trừ những phién não, 
chánh tinh tấn cũng có nhiệm vụ tu dưỡng 
những pháp thiện của tâm. Việc này bao gồm 
hai phần việc: phát sinh những pháp thiện 
chưa sinh và làm cho thành tựu những pháp 
thiện đã sinh. Phần việc thứ nhất còn được 
biết là tinh tán phát triển (bhavanapphana). 
Tuy rằng những pháp thiện đã được phát 
triển nhưng có thể xếp thành từng nhóm 
theo nhiều cách khác nhau, chỉ và quán, 


151 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


bón cách thành lap chánh niém, tam nhan 
tố của con đường tu tập, van vân. Đức Phat 
đặc biệt nhấn mạnh một nhóm, gọi là bảy 
nhân tố giác ngộ (satta bojhanga: thất giác 
chi ) niệm, trạch pháp, tinh tấn, hy, khinh 
an, định và xả. 


Như vậy, vị ấy phát triển những nhân tố 
giác ngộ, sống viễn ly, không còn lệ thuộc 
gì cả, diệt tận phiển não và cuối cùng là 
giải thoát. Những nhân tố giác ngộ là niệm, 
trạch pháp, tinh tấn, hy, khinh an, định và 
xà. (11) 


Bảy pháp trên kết hợp thành một nhóm 
như “những nhân tố giác ngộ” vì chúng vừa 
dẫn đến giác ngộ và vừa hợp thành giác 
ngộ. Trong những giai đoạn bắt đầu của con 
đường tu tập, chúng dọn đường cho sự nhận 
thức cao thượng. Vào giai đoạn cuối, chúng 
vẫn là thành phần giác ngộ. Thé nghiệm của 
sự giác ngộ, hiểu biết chính xác và trọn vẹn 
chỉ là sự hợp thành của bảy thành tố này 
làm việc cùng nhau dé bẻ gay tất cả xiéng 
xích phiền não và cuối cùng đem lại sự giải 
thoát cuối cùng khỏi đau khổ. 


152 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


Con duóng dua dén giác ngó bat dau 
với niệm giác chi. Chánh niệm làm sach 
đối tượng để hiểu thấu được thực tại của sự 
vật, làm hiển lộ trọn vẹn hiện tượng (pháp 
hữu vi. ND) ngay trong lúc nó đang có mặt, 
loại bỏ tất cả những bình luận, giải thích 
và phỏng đoán chủ quan. Khi niệm giác 
chi quan sát mặt thật tại của hiện tượng 
thì trạch pháp giác chi tham gia tìm hiểu 
đặc tính, tình trạng hoạt động và hậu quả 
của hiện tượng ấy. Trên căn bản, trong khi 
niệm giác chi chỉ là sự ghi nhận đơn thuần 
thì trạch pháp giác chi là nhân tố chủ động, 
tích cực nghiên cứu, phân tích và khảo 
sát cẩn thận các hiện tượng để khám phá 
những cấu trúc căn bản của chúng. 


Công việc nghiên cứu của trạch pháp 
giác tri cần phải có tinh tấn giác chi, nhân tố 
thứ ba của sự giác ngộ, gồm có ba giai đoạn. 
Thứ nhất, tinh tấn khởi đầu dùng để xua 
tan hôn trầm và đẩy mạnh sự nhiệt tâm làm 
tiên phong. Khi sự chú tâm (anussati. ND) 
tiến triển, tinh tấn tập hợp năng lượng đưa 
vào giai đoạn thứ hai, giữ sự chú tâm không 
cho gián đoạn. Từ đó, tinh tấn đẩy manh 


153 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


việc tu tập không còn lùi lại. Sau cùng, ở 
điểm cuối, tinh tán đạt đến giai đoạn thứ 
ba, toàn thắng, nó thúc đẩy sự chú tâm vượt 
qua khỏi sự ngăn chặn do năng lực của các 
triển cái. 

Khi tinh tấn tăng lên, nhân tố giác ngộ 
thứ tư trở nên nhanh hơn. Do là hy, sự hoan 
hy phát sinh từ dé mục thiên định. Hy giác 
chi tuần tự phát triển, đưa đến hoan hy 
cực độ, từng đợt sóng hạnh phúc đi khắp 
cơ thể, tâm trí rực sáng với hân hoan làm 
tăng cường sự nhiệt tâm và tự tin. Mặc dầu 
những kinh nghiệm này làm cho tỉnh thần 
phấn khởi nhưng vẫn còn một khuyết điểm: 
chúng tạo nên kích thích gần như trạo cử. 
Tuy nhiên, bằng sự tiếp tục thién tập thì hy 
sẽ lắng xuống và sự yên tĩnh tỏa khắp báo 
hiệu cho sự xuất hiện của nhân tố thứ năm, 
khinh an. Hỷ vẫn còn hiện diện nhưng lúc 
này nó đã bình lặng xuống và sự chú tâm 
vẫn tự tiếp tục trong định tĩnh. 


Khinh an mang lại sự thành tựu là định, 
nhân tố thứ sáu, trạng thái nhất tâm. Sau 
đó, theo sự thâm sâu của định, nhân tố cuối 


154 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


cùng của giác ngộ xuất hiện nói bật nhất. 
Đây là xả giác chi, trạng thái tâm điểm tĩnh 
và ón định không còn hai nhược điểm xao 
động và trì trệ. Khi trì trệ chiếm ưu thế 
thì tinh tấn phải được khởi động. Khi xao 
động chiếm ưu thế thì cần phải kiểm chế. 
Khi cả hai nhược điểm này đã bị chế ngự 
thì việc hành thiền có thể diễn tiến thông 
suốt không còn bị trở ngại. Tâm xả ví như 
người cầm cương chiếc xe ngựa trong lúc 
những con ngựa đang chạy với tốc độ đều 
đặn vững vàng, không cần thúc dục chúng 
chạy nhanh hơn hay giữ chậm lại mà chỉ 
ngồi thoải mái ngắm phong cảnh đi qua. 
Xã giác chi có đặc tính như “chỉ nhìn. Khi 
những giác chi kia đã được thăng bằng thì 
tam được ổn định điềm tĩnh nhìn sự diễn 
tiến của pháp. 

(4) Duy trì và thành tựu những thiện 
pháp đang có. 


Ở đây, người phật tử vận dụng ý chí 
của mình duy trì những thiện pháp đang 
xuất hiện, không cho chúng mất đi mà làm 
chúng lớn mạnh, trưởng thành và phát huy 


155 


BAT CHÁNH DAO “CON DUONG BUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


dén thành tuu. Vi ay nó luc, thác day nghi 
lực của minh, tận dụng tâm trí và cố gắng 
hết sức. (12) 


Phan cuối này của bốn chánh tinh 
tấn có mục đích duy trì những thiện 
pháp đã xuất hiện và đưa chúng đến 
thành tựu. Nó được gọi là “nỗ lực duy trì” 
(anurakkhanappadhàna: tinh tấn hộ tri), có 
nghĩa là cố gắng “giữ vững trong tâm một 
minh tướng đã xuất hiện trong định”(13) 
Việc bảo trì minh tướng này làm cho bảy 
giác chi trở nên ón định và dần dán phát 
huy năng lực cho đến khi chúng đạt đến kết 
quả là giác ngộ giải thoát. Đây là mục tiêu 
cao nhất của chánh tinh tấn, bằng nổ lực 
của vô số sự tu tập từng phần để cuối cùng 
thành tựu mục tiêu này. 


156 


CHUONG VI 


CHÁNH NIÉM 


(Samma Sati) 


Đức Phát dạy rằng Pháp, thuc tại của sự 
vat (paramattha-sacca: chân dé. ND) có thể 
thấy trực tiếp trong hiện tại (sanditthik. ND), 
vượt ngoài thói gian (ehi-passiko. ND) mời 
goi chúng ta dén dé mà tháy (ehi-passiko. 
ND). Ngài cón day, nó luón luón có mát vói 
chúng ta và noi nó duoc nhàn ra dáng nhu 
sự thật là từ bên trong của mỗi người (nám 
uán.ND). (1) Thực tại của sự vật, Pháp, 
không phải là những gi huyền bí và xa lạ mà 
là sự thật từ nhận thức của chính chúng ta. 
Nó chỉ được nhận thức đúng bằng sự hiểu 
biết chính xác và toàn diện về những cấu 
trúc của nó thông qua nhận thức của chúng 


157 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


ta. Dé sự that nay trở thành sự that cho giải 
thoát, chúng ta phải hiểu biết nó một cách 
trực tiếp. Nếu chỉ bằng tín ngưỡng, bằng 
sự tin tưởng vào thẩm quyền của kinh sách 
hay vị thầy hay từ sự suy nghĩ theo luận giải 
và diễn dịch thì chưa đủ để thấy đúng pháp. 
Nó phải được hiểu biết bằng sự quán sát, 
hiểu rõ ràng và hội nhập bằng trí tuệ cũng 
là sự thấy biết trực tiếp. 


Yếu tố đưa lãnh vực nhận thức vào sự 
tập trung chú ý và làm cho nó đạt đến nhận 
thức chính xác là tâm sở "sati" trong ngón 
ngữ Pàli, thường được dich là “niệm”. Niệm 
là sự có mặt của tâm, sự chú ý hay biết rõ. 
Tuy nhiên, sự biết trong “niệm” này khác 
hẳn với sự biết hoạt động trong nhận thức 
thông thường của chúng ta. Tat cả sự nhận 
thức (của các giác quan. ND) đều liên quan 
đến “sự biết” theo ý nghĩa sự phân biệt hay 
ghi nhận về một đối tượng. Nhưng đối với 
sự tu tập về niệm thì sự hiểu biết rõ được áp 
dụng ở một mức độ đặc biệt. Tâm được giữ 
vững ở mức độ chú ý trọn vẹn, sự quan sát 
khách quan những gì đang xuất hiện trong 
ta và quanh ta ngay trong lúc hiện tại. Trong 


158 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


sự tu tập vé chánh niệm, tam được rèn luyện 
duy trì ở hiện tại, sáng suốt, lặng lẽ và tỉnh 
thức, quán sát vào sự việc đang xảy ra. Tất 
cả những sự phán đoán và giải thích về đối 
tượng phải được ngưng lại. Nếu chúng xuất 
hiện thì chỉ ghi nhận và để đi qua. Công 
việc chỉ đơn giản là ghi nhận bất kỳ điều gì 
xảy ra như nó đang diễn ra, lướt trên những 
thay đổi của sự việc như người lướt sóng 
trên biển. Toàn bộ tiến trình đều là cách tập 
trung về hiện tại, trọn vẹn ở đây và lúc này, 
không bị trượt qua hướng khác, không bị 
cuốn đi bởi thủy triêu loạn niệm. 


Chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta luôn 
luôn biết đúng được hiện tại nhưng đó chỉ là 
ảo tưởng. Hiếm khi chúng ta biết được hiện 
tại một cách chính xác ngoại trừ khi thực 
hành chánh niệm. Trong nhận thức thông 
thường, tâm bắt đầu tiến trình nhận thức 
bằng sự tiếp xúc (phassa/xúc: sự hợp nhất 
của giác quan, đối tượng và thức. ND) với 
đối tượng trong hiện tại nhưng tâm không 
dừng lại ở xúc. Thay vào đó, nó dùng xúc 
trong chớp nhoáng đó làm bàn đạp để xây 
dựng những hình ảnh trong tâm, không 


159 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


còn giữ ban chat thật sự của dữ liệu. Tiến 
trình nhận thức thường có tính cách diễn 
giải. Tâm nhận thức đối tượng mà không 
bị khái niệm hóa chỉ xảy ra trong thời gian 
rất ngắn. Rồi thì, ngay sau khi tiếp nhận 
đối tượng bằng xúc, nó bắt đầu tiến trình 
hình thành ý tưởng bằng cách diễn giải đối 
tượng theo nó, cố làm cho dễ hiểu dựa trên 
những phạm trù và giả định của riêng nó. 
Để làm được việc này, tâm thiết lập những 
khái niệm, kết nối những khái niệm ấy 
thành những cấu trúc, sắp xếp những khái 
niệm củng cố nhau, rồi kết hợp những cấu 
trúc ấy lại với nhau trở thành các sơ đồ diễn 
giải phức tạp. Thế là, nhận thức đầu tiên và 
trực tiếp bị khái niệm hóa phủ lên và đối 
tượng được nhận thức hiện ra không chính 
xác sau những lớp khái niệm và quan điểm 
dày đặc, giống như mặt trăng bị mây che. 


Đức Phật gọi tiến trình cấu trúc tâm lý 
này là papafica (conceptual proliferation), hy 
luận; với những ý nghĩa “chế biến,” “thêm 
thắt” “sự sinh sôi nẩy nở của khái niệm” 
Những sự chế biến này phác họa ngay hình 
ảnh tiêu biểu cho hiện tượng, làm chúng ta 


160 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


chỉ biết đối tượng qua một trung gian chứ 
không đúng như nó đang là. Nhưng những 
sự chế biến không những ngăn che sự hiểu 
biết mà còn tạo nên nền tảng cho định 
hướng (sai lam.ND). Tam bi vô minh lừa 
gạt và che đậy, suy nghĩ ra những khái niệm 
theo riêng nó rồi phóng ra bên ngoài, áp đặt 
những khái niệm ấy lên đối tượng như thể 
những khái niệm ấy chính là đối tượng. Kết 
quả là những gì chúng ta được biết giống 
như là sự nhận thức chính xác về đối tượng. 
Thế nên, những gì mà chúng ta dùng làm 
cơ sở cho tiêu chuẩn, kế hoạch và hoạt động 
của chúng ta chỉ là những sản phẩm chắp 
vá chứ không còn nguyên bản. Thật sự, 
sản phẩm trên không phải hoàn toàn là ảo 
tưởng hay tưởng tượng. Nó cũng được hình 
thành từ những gì nó lấy trong nhận thức 
đầu tiên để làm cơ sở và nguyên liệu nhưng 
còn có những cái khác kèm theo: những 
thêm thắt do tâm hư cấu ra. 

Âm thẩm làm động lực cho tiến trình 
hư cấu này là những phiên não chim sâu 
bên dưới, không thấy được. Nhóm phiền 
não này tự tạo ra những hư cấu nhưng lại 


161 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


tuóng rang chung là su that dang ó ngoài 
nén düng chüng làm dà dé ngoi lén bé mát 
cüa nhàn thúc. Dáy là noi mà các phién nào 
tao thêm nhiều phúc tap nữa. Việc sửa sai 
các khái niệm lầm lẫn này là vai trò của trí 
tuệ. Nhưng để hoàn thành vai trò này có 
hiệu quả, trí tuệ cần phải tiếp cận trực tiếp 
đối tượng như nó đang là, dọn sạch những 
chế biến của khái niệm. Việc làm của chánh 
niệm là làm sáng tỏ lĩnh vực nhận thức. 
Niệm làm cho nhận thức được sáng suốt 
trong hình thức trực tiếp trong sáng của 
nó. Chánh niệm ghi nhận đối tượng như nó 
đang là, trước khi nó bị sơn phết bằng lớp 
sơn khái niệm, che phủ bằng diễn giải. Như 
vậy, sự tu tập chánh niệm không phải là việc 
cố làm cho nhiều mà là việc “không làm”: 
không suy luận, không đánh giá, không liên 
tưởng, không trù tính, không tưởng tượng, 
không mong ước. Tất cả những “việc làm” 
ở trên của chúng ta là những hình thức can 
thiệp, những cách mà tâm chi phối nhận 
thức và cố gắng củng cố địa vị thống trị của 
nó. Chánh niệm tháo gở những nút thắt và 
sự phức tạp của những “việc làm” ở trên 


162 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


bang cach chi ghi nhan. No khong lam gi 
cà ngoài ghi nhan, quan sát nhan thüc theo 
tüng thói diém khi phát sinh, tón tai và mát 
di. Trong su quan sát, khóng có chó bám 
víu, khóng bát buóc phái nhàn lành gánh 
nàng tü duc vong, chi có tiép tuc quan sát 
nhàn thúc nhu nó dang là, ngay trong lúc 4y 
báng su chú y, chính xác và lién tuc. 

Chánh niệm đóng vai trò điều khiển 
trong lãnh vực tu tập. Nó giữ tâm ổn định 
trong hiện tại, không bị trôi dạt về quá khứ 
hay tương lai theo những kỷ niệm, hối tiếc, 
lo sợ và hy vọng. Tâm bị thất niệm đôi khi 
được so sánh như quả bí đỏ; tâm có chánh 
niệm như viên đá. (2) Trái bí đỏ đặt trên 
mặt ao nước thì sẽ trôi đi xa dần và vẫn 
nổi trên mặt nước. Nhưng một viên đá 
thì không trôi. Nó ở yên nơi nó được bỏ 
xuống, chìm ngay vào trong nước và đi đến 
tận đáy. Giống như vậy, khi có chánh niệm 
vững vàng, tâm dừng ngay trên đối tượng 
của nó và quán sát trọn vẹn những đặc tính 
của đối tượng, không giống như sự suy nghĩ 
lan man và chỉ lướt qua bề mặt khi tâm mất 
chánh niệm. 


163 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


Niém tao diéu kién dé dat két qua cho 
ca thién chi và thién quán. Nó có thé dan 
dén dinh hay tué, tüy theo cách nó dugc 
áp dung. Chi thay dói mót chüt trong cách 
áp dung có thé tao ra su khác biét chia hai 
tiến trình hành thién tùy theo phương pháp 
dang làm. Nó có thé di sáu vào nhüng múc 
dinh tinh tàn trong nói tám, dat dén trang 
thái cao nhất của thién định, jhana. Hay là, 
nó lót bó nhüng ào tuóng bén ngoài dé dat 
dén tué tri. Dé dat dén nhüng giai doan dinh 
tinh, công việc quan trong nhất của niệm là 
giữ vững tâm liên tục trên đối tượng, không 
cho tán loạn. Niệm phục vụ như người quản 
lý với trách nhiệm giữ chặt tâm không cho 
rời khỏi dé mục thiền định và tự đánh mất 
chính nó trong những suy nghĩ phiêu lưu 
không định hướng. Niệm cũng canh chừng 
những tâm sở bất thiện khuấy động trong 
tâm, nhận ra những triển cái núp dưới 
những ngụy trang của chúng và trục xuất 
ngay trước khi chúng có thể gây hại. Để 
đưa đến minh sát và tuệ tri, niệm được tập 
luyện trong một phương pháp khác hơn. 
Trong khi tu tập phương pháp thién quán, 


164 


BAT CHÁNH DAO “CON DUONG BUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


nhiệm vu của niệm là quán sát, ghi nhận, 
phân biệt các hiện tượng một cách vô cùng 
chính xác cho đến khi những thực tướng 
(chân đế.ND) của các hiện tượng được đưa 
ra ánh sáng. 


Chánh niệm được phát triển bằng cách 
thực hành phương pháp gọi là “bốn cách 
thành lập chánh niệm” (cattaro satipatthana: 
Bốn niệm xứ) quán sát trên các lãnh vực 
hoạt động của bốn đối tượng: thân, thọ, tâm 
và pháp. (3) Như Đức Phật giảng dạy: 


“Này các tỳ-kheo, chánh niệm là gì? Ở 
đây, vị tỳ kheo quán niệm, quán thân trên 
thân bằng nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh 
niệm, xả bỏ những tham dục và những sầu 
khổ của thế gian. Vị ấy quán thọ trên thọ, 
quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp 
bằng nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm, xả 
bỏ những tham dục và những sầu khổ của 
thế gian” (4). 


Đức Phật dạy rằng bốn cách thành lập 
chánh niệm là “con đường độc nhất đến 
thành tựu sự thanh tịnh, vượt qua đau khổ 
và than khóc, chấm dứt đau đớn và buón 


165 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


rau, di vào chanh dao và chüng dác Niét 
bàn” (5) Phuong pháp này dugc goi là con 
đường độc nhất (ekàyano maggo) không có 
chủ ý đặt ra một giáo điều hạn hẹp, nhưng 
muốn nói rằng sự đạt đến giải thoát chỉ có 
thể thực hiện được qua sự quan sát toàn 
diện về các lãnh vực nhận thức bằng cách 
tu tập về chánh niệm. 


Trong bốn cách thực hành chánh niệm, 
niệm thân đề cập về phương diện vật chất 
đang hiện hữu; ba sự thực hành kia được đề 
cập chủ yếu (nhưng không phải độc nhất) 
về phương diện tinh thần. Để hoàn tất sự 
tu tập chánh niệm phải có đủ bốn lãnh vực 
quán niệm. Tuy nhiên, không có thứ tự cố 
định nào được đặt ra để thực hành bốn 
cách quán niệm này. Thân thể thường được 
dùng đầu tiên làm căn bản cho sự quán 
niệm. Những sự quán niệm khác sẽ xuất 
hiện sau khi chánh niệm đạt được năng lực 
và sáng suốt. Phạm vi giới hạn của bài viết 
không cho phép giải thích đây đủ cả bốn 
cách thành lập chánh niệm. Ở đây, chúng 
ta phải giải quyết bằng một bản tóm lược 
ngắn gọn. 


166 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


(1) Quán Thân Trên Thân 
(kàyànupassanà) 


Đức Phật giảng dạy bước đầu cho 
sự quán thân bằng cách niệm hơi thở 
(anapanasati). Mặc dau nó không bắt buộc 
như điểm khởi đầu của thién tập trong khi 
hành thiền, niệm hơi thở thường thường 
được dùng nhu “dé muc căn ban cho thiên 
tập” (mulakammatthana: điều kiện cán bản 
để thành lập niệm), căn bản cho cả tiến trình 
quán niệm. Tuy nhiên, nếu xem dé mục này 
chỉ là một bài tập cho những người mới tập 
thién là một sự sai lầm. Tu nó, niệm hơi 
thở có thể dẫn đến tất cả những giai đoạn 
của con đường tu tập, cuối cùng đạt đến 
giác ngộ hoàn toàn. That sự, đây chính là 
dé mục thiên mà Đức Phat dùng vào đêm 
Ngài giác ngộ. Nhiều năm sau đó, Ngài vẫn 
dùng nó trở lại trong những thời gian sống 
độc cư và thường xuyên khuyên bảo các vị 
xuất gia thực hành theo, để cao pháp hành 
này là “nơi an trú, tuyệt vời, rất hạnh phúc, 
thuần khiết vô cùng, loại trừ và dập tắt ngay 
những ý tưởng bất thiện độc hại khi chúng 
vừa xuất hiện.” (Trung bộ kinh 118). 


167 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


Niém hoi thé dong vai tro rat hiéu qua 
khi lam mót dé muc dé muc dé hành thién 
vì nó hoạt động với tiến trinh luôn luôn có 
trong chúng ta, tiến trình thở. Điều nó làm 
là đưa tiến trình này thành căn bản cho 
thiên tập, đơn giản là dua nó vào lãnh vực 
nhận thức, bằng cách dùng hơi thở làm đề 
mục quan sát. Hành thiển không đòi hỏi 
kinh nghiệm tri thức đặc biệt nào cả ngoài 
việc chú tâm vào hơi thở. Người hành thiền 
chỉ thở một cách tự nhiên bằng mũi, chú 
tâm đến hơi thở ngay điểm tiếp xúc quanh 
lỗ mũi hay môi trên, nơi mà vị ấy ghi nhận 
được sự tiếp xúc của hơi thở khi luồng hơi 
đi vào đi ra. Không nên cố gắng kiểm soát 
hơi thở hay ép buộc phải thở đều đặn mà 
chỉ chú ý quán sát tiến trình tự nhiên của 
hơi thở vào và ra. Sự tỉnh giác về hơi thở 
cắt đứt sự tán loạn của tâm lý khi bị phân 
tán, giúp chúng ta không còn lang thang 
vô định trong mê cung của những tưởng 
tượng hão huyền và giữ chúng ta an trú 
trong hiện tại. Khi nào chúng ta tỉnh thức 
với hơi thở, thật sự chú ý rõ nó thì chúng 
ta mới có thé ghi nhận chính xác nó ngay 


168 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


trong hién tai, khong phai trong qua khü 
hoac tuong lai. 


Đức Phat dạy vé niệm hơi thở gồm bón 
bước căn bản. Hai bước đầu (không cần 
theo thứ tự dài ngắn) cần phải ghi nhận sự 
thở vào hay thở ra dài như nó đang xảy và 
diễn ra; sự thở vào hay thở ra ngắn như nó 
đang xảy và diễn ra. Người thực hành chỉ 
cần quan sát hơi thở đi vào và đi ra, càng rõ 
ràng càng tốt, ghi nhận chính xác hơi thở 
đang dài hay đang ngắn. Khi niệm trở nên 
tinh tế hơn thì nó có thé theo dói tron ven 
tiến trình của hơi thở từ khi bát đầu hít vào 
đến giai đoạn giữa cho đến cuối, rồi thì từ 
khi bắt đầu hơi thở ra đến giai đoạn giữa 
cho đến cuối. Bước thứ ba này được gọi là: 
“cảm nhận trọn vẹn hơi thở” Bước thứ tư, 
“an tịnh thân hành” nghĩa là tập trung làm 
cho sự tịnh lặng của hơi thở hợp tác với 
những chức năng của cơ thể cho đến khi 
chúng trở nén cuc kỳ trong sáng và tinh tế. 
Qua khỏi bốn bước căn bản này là những 
bước tu tập trực tiếp dẫn niệm hơi thở đi 
vào thiên định và thiên quán. (6) 


169 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


Mot cách tu tap khác vé quan than, mó 
rộng su hành thién ra khói giới han của tu 
thé toa thién don gian, la chanh niém trén 
các tu thế. Than thé của chúng ta có bốn 
tu thé cán ban: di, düng, ngói va nam; và 
nhiéu dóng tác khác nhau biéu hién su thay 
dói tü tu thé này sang tu thé khác. Chánh 
niém trén các tu thé là tàp trung tát cà su 
chú y vào tüng dóng tác dang xày ra trén 
thân: Khi dang di, biết rõ dang di; khi đang 
đứng, biết rõ đang đứng; khi dang ngồi, biết 
rõ đang ngồi; khi đang nằm, biết rõ đang 
nằm; khi đang thay đổi tư thế, biết rõ đang 
thay đổi tư thế. Sự quán sát trên các tư thế 
làm sáng tỏ tính cách vô ngã của thân thể. 
Nó cho thấy rằng thân thể không phải là 
bản ngã hay ngã sở mà chỉ là một tập hợp 
của sắc uẩn chịu sự chi phối của ý chí. 


Cách tu tập tiếp theo mở rộng thién 
quán thêm một bước nữa, được gọi là “chánh 
niệm và hiểu biết rõ ràng” (satisampajafifia: 
chánh niệm tỉnh giác), thêm yếu tố hiểu 
biết vào thức tri (vijanana: sự nhận thức 
đơn thuần của giác quan. ND). Khi làm gi, 
chúng ta làm với sự nhận thức trọn vẹn hay 


170 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


hiéu biét ró rang. Dang di hay dén, nhin 
trước hay sau, cúi xuống hay vươn lên, mặc 
y phục, ăn, uống, tiểu tiện, đại tiện, đi ngủ, 
thức dậy, nói năng, im lặng... tất cả đều trở 
thành cơ hội để phát triển thién quán trong 
các hành động với sự nhận thức rõ ràng. 
Trong những bản chú giải, sự nhận thức rõ 
ràng này được giải thích có bốn mức độ: (1) 
hiểu biết mục đích của hành động, nghĩa là 
nhận ra mục tiêu của hành động và xác định 
mục tiêu ấy có thuận pháp hay không; (2) 
hiểu sự phù hợp, nghĩa là biết được phương 
tiện hữu hiệu nhất để đạt được mục tiêu; (3) 
hiểu biết ở khắp phạm vi hành thiền, nghĩa 
là giữ tâm luôn luôn trong trạng thái của sự 
hành thiển ngay cả khi đang bận rộn; (4) 
sự hiểu biết không còn vọng tưởng, nghĩa 
là thấy hành động là một tiến trình vô ngã, 
không có thực thể bản ngã nào kiểm soát. 
(7) Mức độ cuối cùng này sẽ được khảo sát 
tỉ mỉ hơn ở chương cuối, phần phát triển 
tuệ giác. 

Hai phần tiếp theo về niệm thân là trình 
bày sự quan sát bằng cách phân tích để hiển 
lộ sự thật tự nhiên của thân thể. Phần một 


171 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


là niệm vé sự bat tinh của than thé đã được 
nhắc đến liên quan đến phần chánh tinh 
tấn (phần từ bỏ các pháp bất thiện đang có. 
ND); phần hai phân tích thân thể ra bốn 
thành tố chính (bốn đại chủng. ND). Thứ 
nhất, niệm thân bất tịnh mục đích chống lại 
sự mê say thân thể, nhất là trong hình thức 
thèm khát nhục dục. Đức Phật dạy rằng săn 
tìm nhục dục là biểu hiện của khát vọng, là 
một nguyên nhân của đau khổ, phải giảm 
thiểu và từ bỏ là điều kiện tiên quyết để 
chấm đứt đau khổ. Mục đích của niệm thân 
bất tịnh là làm suy yếu sự thèm khát nhục 
dục bằng cách loại trừ sự thôi thúc của 
nhục dục dựa trên kinh nghiệm từ trước 
và khái niệm về sự quyến rũ nhục dục của 
thân thể. Sự thèm khát nhục dục trỗi dậy 
hay tan mất tùy theo khái niệm này. Nó trỗi 
dậy vì chúng ta nghĩ rằng thân thể hấp dẫn. 
Nó tan mất khi khái niệm hấp dẫn không 
còn. Khái niệm về sự hấp dẫn của thân thể 
chỉ tón tại trong bao lâu khi thân thể còn 
được ngắm nhìn một cách nông cạn, rồi 
cố bám lấy những ấn tượng thích ý. Để đối 
trị khái niệm đó, chúng ta phải dứt khoát 


172 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


khong düng lai 6 nhüng án tugng này ma 
phái tién hành quan sát vào chiéu sáu cüa 
thân thé với sự khảo sát thật ky bằng thái 
độ khách quan. 


Đúng như vậy, đây là những gì phải 
cương quyết làm cho được khi niệm thân 
bất tịnh để đi ngược dòng ái dục bằng cách 
cố gắng chèo thật xa chỗ dựa của tưởng tri 
(sanjanati: nhận thức đối tượng bằng khái 
niệm chủ quan. ND). Niệm thân bất tịnh 
phải lấy chính thân thể của mình làm đối 
tượng. Bởi vì, nếu một người mới học thiên 
này bắt đầu với thân người khác, nhất là với 
người khác phái thì có thể không đạt được 
kết quả mong muốn. Dùng tưởng tượng để 
trợ giúp, người thực hành thầm phân chia 
thân thể theo những thành phần của nó 
và quán sát từng phần, đem sự thật không 
hấp dẫn của chúng ra ánh sáng. Kinh điển 
nêu ra ba mươi hai thành phần: tóc, lông, 
móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, 
tim, gan, hoành cách mó, lá lách, phổi, ruột 
già, ruột non, chất chứa trong bao tử, phân, 
não, mật, đàm, mủ, máu, mó hôi, mỡ, nước 
mắt, chất nhờn, nước mũi, nước bọt, nước 


173 


BAT CHÁNH DAO “CON DUONG BUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


nhón trong co thé, nuóc tiéu. Su khóng hap 
dan của các phan này gợi ý cho cả than thể. 
Nếu nhìn thân thể thật kỹ thì thật không gì 
hấp dẫn, sắc đẹp bên ngoài chỉ là khái niệm. 
Nhưng chúng ta không được hiểu nhầm 
mục đích của pháp niệm thân bất tịnh. Mục 
đích của nó không phải gây ra sự thù ghét 
hay kinh tóm mà để không còn ham muốn, 
đập tắt ngọn lửa nhục dục bằng cách loại bỏ 
hết nhiên liệu của nó. 

Phương pháp thién quán thứ hai là phân 
tích thân thể bằng một cách khác. Thiển 
quán này được gọi là phân tích bốn thành 
tố của thân thể (dhatuvavatthana: bốn dai 
chủng), cố gắng phủ nhận khuynh hướng tự 
nhiên của chúng ta là đồng hóa thân thể với 
bản ngã, bằng cách phơi bày thật chất khách 
quan của thân thể. Phương pháp quán 
chiếu này như tên của nó, dùng ý nghĩ phân 
chia thân thể ra bốn thành tó chính, được 
gọi bằng những từ ngữ cổ là địa đại, thủy 
đại, hỏa đại và phong đại. Thật sự, chúng có 
nghĩa là bốn thành tố chính của vật chất: độ 
cứng, thể lỏng, nhiệt độ và di động. Thành 
tố cứng được nhận ra rõ nhất trong những 


174 


BAT CHÁNH DAO “CON DUONG BUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


phan dác cüa co thé, các co quan, các co 
bap va xuong. Thanh tó long trong nhüng 
chat long cüa co thé. Thanh tó nóng trong 
nhiệt độ của co thể. Thành tó di động trong 
tién trinh hó hap. Chung ta sé tü bó su nhan 
thức vé than thé nhu là “tôi” hay “của tôi” 
khi dà quán chiéu tron ven vé nhüng thành 
tố tao thành thân thé. Khi đã phân tích thân 
thể ra bốn thành tố, chúng ta nhận ra rằng 
tất cả những phần chính này của thân thể 
đang hiện hữu thì cũng giống như những 
phần chính của vật chất bên ngoài mà thân 
thể thường xuyên tiếp xúc. Khi chúng ta 
nhận thức rõ điều này một cách tường tận 
do có nhiều thời gian thiên quán thì không 
còn đồng hóa “ta là” với thân thể nên không 
còn chấp thủ nó. Chúng ta nhận ra thân thể 
chỉ là hình thể của tiến trình vật chất thay 
đổi theo dòng chảy hoạt động của tâm thức. 
Ở đây, không có gì có thể được xem là bản 
ngã thật sự đang hiện hữu, không có gì có 
thể cung cấp một nền tảng vững chắc cho 
quan điểm về bản ngã. (10) 


Phương pháp cuối cùng về niệm thân 
trên thân là một loạt “niệm sự tan rã của 


175 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG BUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


xác chét? niệm vé su tan rã của cơ thé 
sau khi chét, có thé thuc hién báng tuóng 
tượng với sự trợ giúp của tranh ảnh hay 
trực diện với một xác chết. Bằng một trong 
những cách này, chúng ta có thể ghi nhận 
được hình ảnh rõ rệt một cơ thể đang tan 
rã. Sau đó, chúng ta áp dụng tiến trình 
này trên thân thể của mình bằng cách suy 
nghi: “Than nay, dang day sức sóng nhung 
có cùng bản chất và cùng chịu sự tan rã 
như xác chết kia. Nó không thể thoát 
khỏi sự chết, không thể thoát khỏi sự tan 
rã nên cuối cùng phải chết và phân hủy.” 
Một lần nữa, chúng ta không nên hiểu lầm 
mục đích của phương pháp thiển tập này. 
Mục đích của nó không phải để thỏa mãn 
những sự lôi cuốn không lành mạnh đối 
với cái chết và xác chết mà là để tháo gỡ sự 
chấp ngã của chúng ta vào đời sống bằng 
sự quán chiếu để đủ năng lực đập tan sự 
bám giữ này. Chúng ta đang bám víu vào 
đời sống đang tồn tại vì tuyệt đối cho rằng 
đời sống là trường tồn. Khi nhìn rõ một xác 
chết là chúng ta đang gặp một vị đạo sư chỉ 
dạy rõ ràng: “Mọi sự vật đều vô thường” 


176 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


(sabbe sankhara aniccati. Dhammapada. 
277. ND). 

(2) Quán cảm giác trên cảm giác 
(Vedanànupassanà) 

Tiếp theo là sự thành lập chánh niệm 
trên cảm giác (vedanà). Danh từ “cảm giác” 
dùng ở đây, không phải mang ý nghĩa của 
tình cảm (một hiện tượng phức tạp, cách 
tốt nhất là xếp vào phần thành lập chánh 
niệm thứ ba và thứ tư) nhưng trong ý nghĩa 
giới hạn thì nó mang sắc thái cảm xúc hay 
như “trạng thái vui thích” của nhận thức. 
Cảm xúc có thể được chia thành ba loại 
chính: cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, 
và cảm giác trung tính. Đức Phật dạy rằng 
cảm giác luôn luôn di theo hoạt động của 
nhận thức. Bởi vì mỗi một hoạt động của 
nhận thức đều tùy theo một số tác động của 
cảm giác. Thế nên, nhận thức lúc nào cũng 
có cảm giác. Nó có thể mạnh hay yếu, rõ 
ràng hay không rõ ràng nhưng nhận thức 
luôn luôn phải có cảm giác đi theo. 

Cảm xúc phát sinh tùy thuộc vào tâm sở 
“xúc” (phassa). Xúc là sự biểu hiện của “sự 


177 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


hợp nhất” của thức với đối tượng va chức 
năng của từng giác quan. Nó là nhân tố có 
chức năng làm cho thức “kết hợp” với đối 
tượng đang hiện diện với nó để đi vào tâm 
thông qua giác quan. Như thế, có sáu loại 
xúc được phân biệt theo từng chức năng 
của sáu giác quan: Nhãn xúc, nhỉ xúc, tỷ 
xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Sáu nhóm 
cảm giác khác nhau phát sinh từ sáu xúc. 


Cảm giác có tầm quan trọng đặc biệt 
khi nó làm đối tượng cho thiển quán. Bởi 
vì, chính cảm giác thường kích hoạt cho 
các phiền não ngủ ngầm hoạt động trở lại. 
Cảm giác có thể không được ghi nhận một 
cách rõ ràng nhưng bằng nhiều cách tinh vi 
chúng nuôi dưỡng và duy trì những tâm lý 
hướng về những pháp bất thiện. Như vậy, 
khi một cảm giác vừa dễ chịu phát sinh, 
chúng ta đắm chìm trong sự chi phối của 
phiền não tham ái (hữu ái. ND) và bám lấy; 
khi cảm giác khó chịu phát sinh, chúng ta 
phản ứng với sự bát mãn, thù ghét và lo sợ 
là những khía cạnh của phiền não sân (phi 
hữu ái ND); khi cảm giác trung tính phát 
sinh, chúng ta thường không quan tâm đến 


178 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


hoặc dé cho nó ru ngủ chúng ta vào cam 
giac binh an gia tao, trang thai tam bi phién 
não si (duc ái. ND) khống chế. Từ đấy, 
chúng ta có thể thấy rằng mỗi phién não 
căn bản được phát sinh tùy theo từng loại 
cảm giác khác nhau: tham theo cảm giác 
dé chịu, sân theo cảm giác khó chịu, si theo 
cảm giác trung tính. 

Nhưng sự liên kết giữa cảm giác và 
phién não không nhất thiết phải có. Cảm 
giác dễ chịu không phải luôn luôn dẫn đến 
tham, khó chịu dẫn đến sân, trung tính dẫn 
đến si. Sự kết nối giữa chúng có thể bị cắt 
đứt và phương pháp chính yếu để cắt đứt là 
chánh niệm. Cảm giác chỉ kích hoạt phiền 
não khi nó không được ghi nhận, thay vì 
thỏa mãn với nó thì quán sát nó. Bằng cách 
chuyển cảm giác thành đối tượng để quán 
sát thì chánh niệm sẽ vô hiệu hóa cảm giác 
nên nó không thể kích hoạt pháp bất thiện 
hưởng ứng. Như thế, thay vì để cảm giác 
liên kết với thói quen nắm giữ, xua đuổi 
hay lãnh đạm thì chúng ta hiểu chúng bằng 
thiên quán, dùng cám giác làm bàn đạp để 
hiểu đúng bản chất của nhận thức. 


179 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


Trong nhüng giai doan dau, thién 
quán trên cảm giác cần phải chú tám vào 
những cảm giác đang phát sinh, ghi nhận 
những tính cách khác nhau của chúng: dễ 
chịu, khó chịu hay trung tính. Chỉ cần ghi 
nhận cảm giác chứ không đồng hóa với nó, 
không cho nó là “tôi” hay “của tôi” hay cái 
gì đó đang xuất hiện với “tôi. Tinh giác 
được duy trì liên tục bằng cách chỉ chú tâm: 
quán sát mỗi cảm giác đang xuất hiện, nếu 
thấy nó chỉ là một cảm giác, chỉ là một tâm 
sở đang xuất hiện thì cắt đứt ngay tất cả 
sự quan hệ đến chủ quan, tất cả những gì 
hướng về bản ngã. Sự tu tập chỉ đơn giản là 
ghi nhận tính cách của cảm giác, thuộc về 
dé chịu, khó chịu hay trung tính. 


Nhưng khi sự tu tập tiến bộ thì chúng 
ta tiếp tục ghi nhận từng cảm giác, để nó di 
qua và ghi nhận cảm giác kế tiếp, sự chú ý 
quan sát thay đổi từ tính chất của cảm giác 
sang tiến trình sinh diệt của chính cảm giác 
ấy. Tiến trình này cho thấy các cảm giác 
sinh diệt thay đổi không ngừng, liên tục nối 
tiếp nhau. Trong tiến trình này, không có 
gì tồn tại. Tự thân của cảm giác chỉ là một 


180 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


dong chảy của những su kiện, cảm giác xuất 
hiện nhanh trong từng giây phút rồi lại diệt 
đi rất nhanh như lúc chúng phát sinh. Đây 
là khởi đầu cho sự hiểu biết chính xác về 
vô thường. Sự hiểu biết chính xác này nhổ 
sạch ba gốc rễ bất thiện. Không có tham với 
cảm giác dễ chịu, không sân với cảm giác 
khó chịu, không si với cảm giác trung tính. 
Tất cả các cảm giác được xem chỉ là sự kiện 
thoáng qua, chỉ là phù du, không có gì để 
hưởng thụ thật sự hay làm cơ sở để liên kết. 


(3) Quán tâm trên tam (cittanupassana) 


Theo cách thành lập chánh niệm này, 
từ niệm cảm giác với một tâm sở làm đối 
tượng, chúng ta quay sang những trạng thái 
tổng hợp của tâm nơi mà các tâm sở phụ 
thuộc theo. Để hiểu rõ thiển quán này phải 
làm gì, chúng ta nên tìm hiểu khái niệm về 
tâm của Phật giáo. Thóng thường, chúng ta 
nghĩ rằng tâm là một năng lực trường tổn, 
đồng nhất mãi mãi với chính nó mặc dù trải 
qua những nhận thức nối tiếp nhau; mặc 
dầu nhận thức thay đổi nhưng tâm trải qua 
những nhận thức dường như vẫn thế, có lẽ 


181 


BAT CHÁNH DAO "CON DUONG BUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


có thay đổi đôi chút nhưng vẫn giữ nguyên 
sự đồng nhất của nó. Tuy nhiên, giáo pháp 
của Đức Phật phủ nhận khái niệm về một 
tâm thức không thay đổi. Tâm được xem 
không phải là một chủ thể trường tồn của 
ý nghĩ, cảm giác và ý chí nhưng như là một 
chuỗi gồm nhiều động tác tâm lý ngắn ngủi 
nối tiếp nhau, mỗi động tác đều rõ ràng 
và khác nhau, tương quan theo nhau theo 
quan hệ nhân quả, không phải là bất biến. 


Mỗi một hoạt động riêng biệt của thức 
được gọi là một “citta” mà chúng ta sé dịch 
là “một trang thái của tam”. Mỗi một citta 
gồm có nhiều thành phần mà thành phần 
quan trọng nhất chính là thức, căn bản 
nhận thức đối tượng. Thế nên, thức cũng 
được gọi là citta; dùng tên chung của tất 
cả hoạt động tinh than để gọi cho phần 
chính của nó. Cùng với thức, mỗi một citta 
bao gồm một tập hợp nhiều thành phần 
đi chung với nhau gọi là cefasikas, tâm sở. 
Chúng gồm có cảm giác, tưởng (tri giác), ý 
chí, cảm xúc, v.v... lóm lại, tất cả hoạt động 
của những tâm sở tùy thuộc citta hay thức 
là phần chính yếu để hiểu biết về đối tượng. 


182 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


Thức, tự nó chi là sự nhận thúc don 
thuần (thức tri. ND) về đối tượng nén khả 
năng tự nhiên của nó không có thể phân 
biệt đối tượng là gì mà phải kết hợp với 
các tâm sở theo nó, cetasikas. Các tâm sở 
tô vẽ làm cho nó có tính cách riêng. Như 
vậy, khi muốn chon citta làm đối tượng cho 
thién quán, chúng ta phải dùng tâm sở nhu 
những dấu hiệu chỉ đường. Trong bài pháp 
về quán tâm do Đức Phật thuyết giảng, có 
lời giới thiệu mười sáu loại tâm được ghi 
nhận kết hợp với các tâm sở: tâm có tham 
dục (rága), tâm không có tham dục, tâm 
có sân (dosa),tam không có sân, tâm có 
sỉ (moha), tâm không si, tâm bị hôn trầm 
(samkhitta), tam bị tán loạn (vikkhitta), 
tâm quảng đại (mahaggata), tâm không 
quảng dai (amahaggata), tâm vô thượng 
(anuttara) tâm hữu hạn (sanuttara), 
tâm định (samahita), tâm không định 
(asamahita), tâm giải thoát (vimutta), tam 
không giải thoát (avimutta). Khi quyết định 
tu tập, bát đầu cần chú y các trạng thái tâm 
từ một đến sáu, ghi nhận tâm đang bị kết 
hợp hay không bị kết hợp với các căn bản 


183 


BAT CHÁNH DAO “CON DUONG BUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


bat thién. Khi mot tam nao dang hién dién, 
chúng ta chỉ quan sát nó là một citta, một 
trạng thái của tâm. Không được đồng hóa 
nó với “tôi” hay “của tdi’, không được nhận 
nó là “tự nga” hay “thuộc vé tự nga”. Dù nó 
là một tâm thanh tịnh hay nhiễm ô, cao 
thượng hay thấp kém, chúng ta không được 
vui mừng hay thất vọng với nó mà chỉ ghi 
nhận rõ ràng trạng thái ấy. Chúng ta chỉ ghi 
nhận và để nó đi qua, không bám víu vào 
những tâm mà ta thích hay ghét bỏ những 
tâm mà ta không thích. 

Khi thién quán tiến sâu, nội dung của 
tâm càng ngày càng trở nên trong sáng hơn. 
Các dòng ý nghĩ, tưởng tượng và cảm xúc 
vô lý bớt dàn đi, chánh niệm trở nên sáng tỏ 
hơn, tâm trí tiếp tục chăm chú nhận thức, 
theo dõi tiến trình chuyển biến của chính 
nó. Đôi khi, chúng ta có thể thấy một nhân 
vật quan sát kiên trì đứng sau tiến trình, 
nhung khi chúng ta tiếp tuc hành thiên, 
ngay cả người quan sát chúng ta thấy rõ này 
cũng biến mất. Chính tâm trí, cái tâm trí 
có vẻ rắn chắc, vững vàng, biến thành một 
giòng cittas chớp nhoáng hiện ra và bién di 


184 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


từng lúc, không đến từ dau va không đi vé 
đâu cả, tuy thế cứ liên tục không ngừng tiếp 
nối nhau. 


(4) Quán pháp (dhammanupassana) 


Trong bối cánh của sự thành lập chánh 
niệm phần thứ tư, dhammà (ở đây dùng 
theo số nhiều) là danh từ có nhiều nghĩa. 
Như trong kinh nêu ra, dhamma có hai 
phần liên kết nhau. Một là tâm sở, nhân 
tố tâm lý (danh. ND), ở đây chỉ chú ý vào 
phần thiện của chúng, loại trừ vai trò tô vẽ 
cho tâm như trong phần quán tâm ở trước. 
Thứ hai là những thành tố của thực tại (sắc. 
ND). Trong giáo pháp của Đức Phật, hai 
thành phần này hợp thành nền tảng để cấu 
trúc cho sự nhận thức. Để diễn tả gồm cả 
hai thành phần, chúng ta dịch dhammà là 
“hiện tượng” vì không có từ ngữ chính xác 
hơn. Nhưng khi dùng từ ngữ này, chúng 
ta không nên hiểu là có sự hiện hữu của 
noumenon (bản thể. ND) hay thực thể nào 
đó ở sau hiện tượng. Anattà, vô ngã là điểm 
quan trọng nhất trong giáo lý của Đức Phật; 
những thành phần tạo thành thực tại hoàn 


185 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


toàn chi là hién tugng (suddha-dhamma) 
dang xáy ra chú khóng có su tác dóng cüa 
bát ky bán thé nào cá. 

Trong kinh Niệm xú, quán pháp được 
chia thành năm phần, mỗi phần cho một 
nhóm pháp khác nhau: năm triển cái, năm 
uẩn, sáu nội xứ (căn. ND) với sáu ngoại xứ 
(trần. ND), bảy giác chi và bốn thánh đế. 
Trong số này, năm triển cái và bảy giác chi 
là pháp trong ý nghĩa giới hạn về những 
tâm sở, những phần khác là pháp trong ý 
nghĩa rộng hơn về những thành phần của 
thực tại. (Tuy nhiên, trong phần thứ ba, 
có một sự tương tác giữa sáu nội xứ và sáu 
ngoại xứ, đưa đến phát sinh những kiết sử 
_ samyojana.ND_ thông qua các giác quan. 
Chúng cũng được bao gồm trong các tâm 
sở.) Trong chương này, chúng ta chỉ dé cập 
đến hai nhóm được xem là pháp trong ý 
nghĩa về các tâm sở. Chúng ta đã dé cập đến 
cả hai trong phần liên quan đến chánh tinh 
tấn (chương V). Ở đây, chúng ta chỉ khảo 
sát về sự quan hệ đặc biệt của chúng trong 
sự tu tập về chánh niệm. Chúng ta sẽ bàn 
luận về các nhóm pháp khác như năm uẩn 


186 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


và sáu xứ trong phần phát triển trí tuệ của 
chương cuối. 

Cần phải đặc biệt chú ý về năm triển cái 
và bảy giác chi, bởi vì đối với sự giải thoát 
thì nhóm trước là những trở ngại chính 
nhưng nhóm sau thì hỗ trợ. Những triển 
cái: tham dục, sân, hôn trầm thụy miên, 
trạo hối và nghi thường xảy ra trong giai 
đoạn bắt đầu tu tập, ngay sau khi sự mong 
muốn lúc đầu và sự phân tâm phần thô 
lắng xuống, đồng thời những phiền não vi 
tế tìm cách xuất hiện. Khi bất kỳ triển cái 
nào phát sinh, nên ghi nhận nó đang hiện 
điện, khi nó đang mất dàn di, nên ghi nhận 
sự biến mất của nó. Để bảo đảm những 
triển cái đang được kiểm soát, một yếu tố 
cần phải có là ghi nhận chính xác: chúng ta 
phải biết rõ những triển cái xuất hiện như 
thế nào, cách nào để loại trừ chúng và cách 
nào ngăn ngừa chúng không cho xuất hiện 
trong tương lai. (11) 


Cách thiển quán tương tự được áp 
dung cho bảy giác chi: niệm, trach pháp, 
tinh tán, hy, khinh an, dinh và xà. Khi mót 


187 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


trong nhüng nhan tó nay xuat hién, su có 
mặt của nó phải được ghi nhận. Sau khi ghi 
nhận sự hiện diện của nó, chúng ta phải 
tìm hiểu để khám phá nó xuất hiện như 
thế nào và thành tựu như thế nào.(12) Khi 
chúng vừa xuất hiện, các giác chi còn yếu 
nhưng nhờ sự phát triển liên tục, chúng sẽ 
trở nên mạnh hơn. Niệm giác chi khởi đầu 
cho tiến trình tu tập thién quán. Khi niệm 
được thiết lập vững chắc, nó thúc dục trạch 
pháp. năng lực chọn lựa của trí tuệ. Trạch 
pháp lần lượt đánh thức tinh tấn hiển lộ, 
tinh tán làm phát sinh hy, hy đưa đến khinh 
an, khinh an dua dén dinh trong mót giai 
đoạn và dinh đưa đến xả. Như vậy, suốt quá 
trình tiến hoá của sự tu tập dẫn đến giác 
ngộ bắt đầu với chánh niệm và chánh niệm 
tiếp tuc duy tri như là năng lực điều chỉnh 
để bảo đảm cho tâm được sáng suốt, hiểu 
biết và ổn định. 


188 


CHUONG VII 


CHÁNH BINH 


(Samma Samadhi) 


Chi phan thü tam cüa Thanh dao 
la chánh dinh, ngón ngü Pali là samma 
samadhi. Dinh thể hiện sức manh cao độ 
cüa mót tám só dang có mát trong mói 
trang thái nhàn thức. Nhân tó này, sự tập 
trung trọn vẹn của tâm (cittekaggata) có 
chức năng hợp nhất các tâm sở khác vào 
việc nhận thức. Nó là tâm sở chịu trách 
nhiệm về định hướng riêng biệt cho nhận 
thức, bảo đảm rằng mỗi citta hay hoạt động 
của tâm chỉ tập trung trên đối tượng của 
nó. Ở bất cứ thời điểm nào, tâm cũng phải 
nhận thức rõ về một cái gi, một hình dang, 
một âm thanh, một mùi, một vị, một đối 


189 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


tượng tiếp xúc, hay mot đối tượng của suy 
nghĩ (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. ND). 
Tâm sở định hợp nhất tâm và những yếu tố 
khác cùng hoạt động với nó vào việc nhận 
thức đối tượng. Đồng thời, nó thực hiện 
chức năng tập trung tất cả những thành 
phần của hoạt động nhận thức vào đối 
tượng. Sự tập trung vào một điểm của tâm 
giải thích sự thật là bất kỳ hoạt động nào 
của nhận thức cũng đều có một trung tâm 
điểm. Trên đó, toàn bộ những dữ liệu của 
đối tượng được quy tụ từ chu vi bên ngoài 
của nó đi vào điểm trung tâm. 


Samàdhi là một loại đặc biệt của sự chú 
tâm vào một điểm. Tuy nhiên, nó không 
hoàn toàn giống sự chú tâm (bình thường. 
ND) vào một điểm. Một người sành ăn ngồi 
vào bữa ăn, một tên ám sát sắp giết nạn 
nhân, một người lính trên chiến trường, tất 
cả hành động của họ đều có tâm tập trung 
nhưng sự tập trung của họ không thể có đặc 
điểm của dinh như là samadhi. Samadhi là 
sự chú tâm vào một điểm độc nhất thuộc 
về thiện pháp, sự tập trung trong một trạng 
thái thiện của tâm. Ngay cả khi phạm vi của 


190 


BAT CHÁNH DAO "CON DUONG BUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


sự tập trung van con hep thi nó không biểu 
thi cho trang thái dinh thuộc thiện ma chi 
là dinh manh hon tü su có gang vói chú y 
dua tám dén trinh dó cao hon, thanh tinh 
hơn của su tỉnh thức. 

Các bản chú giải định nghĩa “samàdhi 
_ định” như là sự tập trung tâm vào các 
tâm sở một cách chính xác và quân bình 
trên một đối tượng. Samadhi là định thuộc 
thiện, tập hợp trạng thái phân tán và trải 
rộng thông thường của dòng tâm thức để 
tạo nên sự đồng nhất bên trong. Hai điểm 
nổi bật của một tâm định là sự chú ý liên 
tục trên một đối tượng và sự tĩnh lặng từ 
kết quả tất nhiên của những chức năng tỉnh 
thần.Những đặc tính này là sự khác biệt 
giữa nó với tâm không định. Tâm không 
được rèn luyện trong định chạy tán loạn 
như Đức Phật so sánh với con cá vùng vẫy 
khi bị bắt ra khỏi nước và bỏ trên cạn. Nó 
không thể nằm yên mà vội vã đi chuyển 
từ ý niệm này qua ý niệm kia, từ tư tưởng 
này qua tư tưởng khác, không có sự kiểm 
soát của nội tâm. Tâm rối ren như vậy là 
tâm bị lừa dối. Bị khống chế bởi sợ sệt và 


191 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


lo au, luón luón là nan nhan cüa phién 
não, nó thấy sự vật chỉ nhu những mảnh 
vụn, bị bóp méo bởi những làn sóng của 
những tạp niệm. Nhưng ngược lại, được 
rèn luyện trong định, tâm có thể tập trung 
liên tục trên đối tượng của nó mà không 
bị phân tán. Sự không bị tán loạn làm cho 
tâm trở nên nhu hòa và an tịnh, trở thành 
công cụ cho sự hiểu biết chính xác. Tựa 
như mặt hồ tĩnh lặng không có gió, tâm 
định là tấm gương phản chiếu trung thực 
phản ảnh bất kỳ vật gì đặt trước nó chính 
xác như nó là. 


Sự Phát Triển về Định 


Có hai phương pháp phát triển định: 
Một là theo hệ thống tu tập với mục đích 
chỉ để đạt đến định thâm sâu của sự thể 
nhập vào các tầng thiển định. Hai là như 
một sự đồng hành hỗ trợ cho con đường 
tu tập để tạo ra trí tuệ. Cách thứ nhất được 
gọi là sự phát triển thiển chi (Samatha- 
bhavana). Cách thứ hai là phát triển thién 
quán (Vipassana-bhavana). Cả hai cách đều 
có chung một vài điều kiện bắt buộc trong 


192 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


buóc dau. Ca hai déu phai giü gidi thanh 
tinh, ngàn chán mót só trién cái, hành giá 
phái tìm hoc cách hướng dẫn thích hợp (tốt 
nhất từ một vị thây chuyên môn của mình) 
và phải nhờ vào một môi trường thích hợp 
để thực hành. Khi những điều kiện bắt 
buộc cho bước đầu này đã hoàn bị, trên 
con đường tu tập thiên chỉ hành giả phải có 
được một dé muc thién định. Một cái gì đó 
dùng làm điểm tập trung để phát triển tâm 


định. (1) 


Nếu hành giả có một vị thay đủ khả 
năng (về thiên chi) thi vị này sé chỉ dinh 
một dé mục phù hợp với cán cơ của người 
học. Nếu hành giả không có thầy thì phải 
tự chọn một dé muc thién thích hợp cho 
mình, có lẽ sau vài lần thử nghiệm. Sách 
hướng dẫn về thiên chỉ có sưu tập những 
đối tượng về thién định vào một tập hợp 
bốn mươi dé mục, gọi là “chủ dé để thuc 
hành” (Kammatthana: nghiệp xứ), bởi vì 
những dé mục này là chủ dé cho hành giả 
thực hành thiên chỉ. Bốn mươi để muc 
được liệt kê như sau: 


193 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


- Muói dé muc hinh tron (dasa kasinas: 
Mười bién xú) 

- Mười dé mục tử thi bát tịnh (dasa 
asubha) 


- Muói dé muc tüy niém (dasa 
anussatiyo) 


- Bốn dé mục vé pham trú (caffàro 
brahmavihara) 


- Bốn dé muc vô sắc giới (cattàro àruppà) 


- Một dé mục tưởng về su bất tịnh của 
thực phẩm (eka saññà) 


- Một dé mục phân tích bốn đại chủng 
(ekà vavatthàna) 


Mười dé muc hình tròn là những dụng 
cụ đại diện cho những đặc tính cán bản nào 
đó. Bốn đề mục hình tròn đầu: đất, nước, 
lửa và gió đại diện cho những thành tố gốc 
(Tứ đại chủng năng tạo. ND). Bốn dé mục 
đại diện cho màu sắc là bốn hình tròn xanh 
dương, vàng, đỏ và trắng. Hai để mục kia 
là vòng tròn ánh sáng và không gian. Mỗi 
một dé mục hình tròn này là một đối tượng 
bằng vật chất đại diện cho nét đặc trưng 


194 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


tóng quát mà nó biéu hién. Nhu váy, hinh 
tròn đất là một dia tròn phủ đất sét. Dé phát 
triển tâm định bằng hình tròn đất, người 
hành thiền dat cái đĩa ấy trước mặt, chăm 
chú nhìn vào nó và tưởng niệm “đất, đất”: 
phương pháp tương tự được dùng cho thiên 
định trên những dé muc hình tròn khác với 
những thay đổi thích hợp cho mỗi trường 
hợp. 

Mười dé mục niệm “tử thi bát tinh" 
là xác chết ở những giai đoạn tan rã khác 
nhau. Chủ đề này có vẻ rất giống như quán 
niệm về sự tan rã của cơ thể trong phần 
niệm thân. Thật ra, thời xưa, nơi hoả táng 
được khuyên là nơi thích hợp nhất cho cả 
hai cách thiển trên. Nhưng hai phương 
pháp thién này khác nhau về điểm nhấn 
manh. Trong thiên chánh niệm, sự thực 
hành nhấn mạnh trên việc áp dụng sự quán 
chiếu. 

Cảnh tượng của một xác chết đang tan 
rã sẽ kích động người hành thiền phải nghĩ 
đến sự chết và tan rã của chính thân thể 
mình. Thiển định không khuyến khích sự 


195 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


quán chiéu. Thay vào dó, diém nhán manh 
của thiên dinh là đặt tâm có dinh trên dé 
mục, càng ít suy nghi càng tốt. 


Mười dé muc tùy niệm là một tập hợp 
nhiều thể loại. Ba loại đầu là những suy 
niệm về đức tính của Tam bảo: Phật, Pháp 
và Tăng. Tùy niệm Tam bảo dùng như 
phương pháp tiêu chuẩn căn bản được ghi 
chép trong kinh điển. Ba tùy niệm kế tiếp 
cũng theo những phương pháp cổ điển: 
thiên dinh về giới, bó thí và tiêm năng của 
phẩm chất thánh thiện trong mỗi người 
(niệm thiên. ND). Tiếp đến, quán niệm về 
sự chết, tư duy về bản chất không hấp dẫn 
của thân thể, niệm hơi thở và cuối cùng, 
niệm về trạng thái an lạc, tưởng niệm từng 
đức tính của Niết Bàn. 

Bốn dé muc vé phạm trú hay “nơi cư trú 
thánh thiện” là những thái độ thân thiện 
lan tỏa ra ngoài: từ, bi, hy và xả, phát triển 
thành năng lực tỏa rộng khắp nơi và mở 
rộng phạm vi từng bước cho đến bao trùm 
tất cả chúng sinh. Bốn để mục vô sắc giới 
là những nơi làm mục tiêu cho sự thể nhập 


196 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


hoan toan vao nhting tang (dinh) tham sau: 
không vô bién xứ, thức vô bién xứ, vô sở 
hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Chỉ có 
những hành giả đã thành thạo về thiển (sắc 
giói.ND) mới đạt được những tầng định 
này dễ dàng. Một dé mục tưởng là tưởng 
niệm về sự không đáng ưa thích của thực 
phẩm. Dé mục rời rac này nhằm mục đích 
hạn chế sự lệ thuộc vào tham ăn. Một đề 
mục phân tích là suy niệm về thân trong 
phần bốn đại chủng đã được bàn đến trong 
chương chánh niệm. 


Khi được giới thiệu về những chủ đề 
thién tập đa dạng như vậy mà không có vị 
thay hướng dẫn, một thién giả sơ cơ có thé 
bị rối trí không biết chọn chủ đề nào. Sách 
hướng dẫn (về thién định) chia theo sự 
thích ứng của bốn mươi dé mục thiên định 
cho từng (mẫu người có) căn tính khác 
nhau. Như vậy, để mục về tử thi bất tịnh 
và tưởng niệm về các phần của thân thể 
được xem thích hợp nhất với mẫu người 
đam mê nhục dục, niệm tâm từ thích hợp 
nhất cho mẫu người nhiều sân hận, niệm 
ân đức Tam bảo thích hợp với mẫu người 


197 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


có düc tin manh, van van. Nhung trén thuc 
tế, người sơ cơ nén được hướng dẫn bước 
đầu bằng một để mục đơn giản để giúp 
họ giảm bớt những suy nghĩ lan man. Sự 
phân tâm do trạo cử và tán loạn là một vấn 
dé thường gặp của nhiều người thuộc đủ 
mọi cá tính. Vì vay, một thiên giả thuộc bất 
cứ căn cơ nào cũng có thể đạt được lợi ích 
từ một dé mục có hiệu năng làm cho tiến 
trình suy nghĩ được tập trung và yên tĩnh. 
Đề mục niệm hơi thở thường được khuyến 
khích vì hiệu lực của nó làm cho tâm không 
còn những tạp niệm. Như vậy, dé muc này 
có thể được xem như thích hợp nhất cho 
những thiên giả sơ cơ cũng như cho những 
thiển giả kinh nghiệm tìm một lối đi thẳng 
vào tầng định thâm sâu. Khi tâm trí đã ón 
định và những chiều hướng suy nghĩ của 
thiển giả trở nên dễ dàng tập trung thì vị 
ấy có thể dùng những để mục khác để xử 
lý những trở ngại phát sinh khác. Niệm 
tâm từ có thể hóa giải sân hận và ác ý, quán 
niệm từng phần của thân thể làm suy giảm 
sự đam mê nhục dục, niệm Phật tạo nhiệt 
tình cho đức tin và sự thành tâm, niệm về 


198 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


su chét lam vuc day y nghi tinh tan. Kha 
năng chon lựa dé muc thích hợp cho mỗi 
tinh huóng doi hoi phai có ky nang nhung 
ky nang này duoc phát trién bang tap luyén, 
thường thường la những kinh nghiệm qua 
thử thách và sai lầm. 


Những giai đoạn thiền định 


Định không thể đạt được ngay một lúc 
mà phải phát triển theo từng giai đoạn. Để 
có thé bàn về tat cả những giai đoạn thiên 
định, chúng ta sẽ khảo sát trường hợp 
của một thién giả theo suốt quá trình tu 
tập thiên chỉ từ đầu đến cuối và sẽ tiến bộ 
nhanh hơn một thiền giả bình thường đạt 
được. 


Sau khi nhận một dé mục thiên định từ 
một vị thầy hay tự mình lựa chọn, vị này ở 
riêng vào một nơi yên tịnh. Vị ấy áp dụng 
đúng tư thé hành thiên, ngồi xếp chân thoải 
mái, giữ lưng thẳng đứng, hai bàn tay đặt 
lên nhau, giữ đầu thẳng, ngậm miệng và 
nhắm mắt (trừ khi đang dùng một dé mục 
hình tròn hay một đối tượng khác để nhìn), 


199 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


thở đều dán tự nhiên qua mũi. Tiếp theo, 
vị ấy tập trung vào để mục, cố gắng giữ 
tâm ở đó, ổn định và tỉnh giác. Nếu tâm rời 
khỏi (dé muc), vị ấy ghi nhận ngay, bắt lấy 
và đưa nó trở về dé mục một cách thư giản 
nhưng kiên quyết, tiếp tục làm lại nhiều lần 
khi cần thiết. Giai đoạn đầu tiên này gọi là 
chuẩn bị dinh (parikkamma-samadhi) và 
hinh ảnh ban đầu của dé muc là chuẩn bi 
tướng (parikkamma-nimitta). 


Khi trang thái xao động ban đầu lắng 
xuống và tâm bắt đầu an trú trong sự tu 
tập, năm triển cái đang sôi sục tận trong 
nội tâm có thể xuất hiện. Chúng xuất hiện, 
đôi khi bằng những tư tưởng, đôi khi bằng 
những hình ảnh, đôi khi bằng những cảm 
xúc ám ảnh: sự bùng phát của ái dục, sân 
và hận, hôn trầm, trạo cử, nghi. Những 
triển cái này tạo thành một rào cản kiên 
cố, nhưng với kiên nhẫn và cố gắng liên 
tục thì có thể vượt qua chúng. Để chế ngự 
chúng, hành giả cần có cách xử lý khéo 
léo. Gặp lúc, khi một trién cái đặc biệt trở 
nên rất mạnh, vị ấy có thể phải đặt dé mục 
thiên đầu tiên đang thuc hành qua một 


200 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


bên va dùng một dé muc khác để đối tri 
với triển cái này. Có những trường hợp 
khác, vị ấy sẽ phải kiên trì với dé mục đầu 
mặc dù phải gặp nhiều trở ngại suốt quá 
trình thực hành, cố gắng nhiều lần đem 
tâm về lai dé muc. 


Trong lúc vị ấy dang tinh tấn trên đường 
thiên định, sự nỗ lực của vị ấy kích hoạt 
năm tâm sở phát sinh trợ lực cho mình. 
Trong nhận thức theo quán tính thông 
thường, năm tâm sở này không có mặt 
liên tục. Lúc ấy, chúng thiếu sự kết nối hợp 
nhất và vì vậy chúng không đóng một vai 
trò đặc biệt nào. Tuy nhiên, khi được sự tu 
tập thién dinh kích hoạt, năm tâm sở này 
có được năng lực nối kết với nhau và đưa 
tâm vào định (samadhi) ma chúng sẽ điều 
hành như những thiền chi, những yếu tố 
đưa vào thiên định (jhananga). Theo thứ 
tự thông thường của năm thiển chỉ là: tầm 
(vittakka), tú (vicàra), hy (piti), lac (sukha) 
và nhất tâm (ekaggata). 


Công việc của tám là dua tâm thẳng đến 
(thô tướng) của dé muc. Nó giữ tâm, đưa 


201 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


tam hướng tới va đẩy tam vào thô tướng 
như người đóng cây đinh xuyên qua khúc 
gó. Sau đó, tứ đặt tâm trên thô tướng, giữ 
tâm ở đó liên tục theo chức năng hoạt động 
của nó. Để làm sáng tỏ sự khác nhau giữa 
hai thién chi này, tầm như đánh chuông, tứ 
như tiếng chuông ngân. 

Hy, thiên chi thứ ba là cảm giác dễ chịu 
và hân hoan đi theo sự hoan hỷ tích cực về 
thô tướng. Trong cảm giác hạnh phúc ấy, 
thiên chi thứ tu là cảm giác hy lạc đi theo 
định để đạt đến mục đích. Bởi vì hỷ và lạc 
có đặc tính giống nhau nên hai thiên chi 
này hay lẫn lộn nhau nhưng chúng không 
đồng nhất với nhau. Sự khác biệt giữa 
chúng được minh họa bằng cách so sánh 
cảm giác vô cùng vui mừng (hỷ. ND) của 
một người đang kiệt sức trong sa mạc vừa 
thấy một ốc đảo từ xa và hạnh phúc sung 
sướng cả thân tâm (lạc. ND) khi đang uống 
nước trong ao và khi đang ngồi nghỉ dưới 
bóng mát. Thiên chi thứ năm của sự nhập 
định là nhất tâm có chức năng chủ yếu hợp 
nhất tâm trên quang tướng. (2) 


202 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


Khi dinh luc dugc phát trién, nam thién 
chi này sé xuất hiện và ché ngự năm trién 
cái. Mỗi thién chi di vào dinh tuong phản 
với mỗi triển cái liên quan riêng với nó. 
Tầm theo công việc của nó là đẩy tâm vào 
thô tướng (của thién dinh. ND) chống lại 
hôn trầm và thùy miên. Tứ đặt tâm trên thô 
tướng xóa tan nghi. Hỷ ngăn chặn sân. Lạc 
loại trừ trạo cử và hối quá. Nhất tâm loại 
trừ đam mê nhục dục, sự lôi cuốn quyến rũ 
nhất gây ra tán loan. Như vậy, khi các thién 
chi phát triển mạnh hơn thì những triển cái 
yếu dần và lặn mất. Chúng chưa hẳn bị diệt 
trừ tận gốc, chỉ có trí tuệ, nhóm thứ ba của 
đạo đế mới diệt trừ tận gốc chúng được. 
Tuy nhiên, chúng đã bị khống chế trong 
tình trạng thụ động và không thể làm gián 
đoạn tiến trình nhập định. 


Đồng thời, trong khi những triển cái 
đang bị ché ngự bởi các thiền chi thì về mặt 
đề mục thiền định cũng có sự thay đổi đang 
xảy ra. Đối tượng ban đầu của thiền định, 
chuẩn bị tướng, là một đối tượng bằng vật 
chất thô. Trong trường hợp là một để mục 
hình tròn, nó là một cái đĩa thể hiện vật 


203 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


chat dugc chon hay có màu. Trong truóng 
hgp niém hoi thó thi nó là luóng hoi thó, 
vân vân. Nhung khi định lực đã phát triển 
mạnh thì chuẩn bị tướng trở thành tướng 
khác, gọi là thủ tướng (hay thô tướng) 
(uggahanimitta). Với một dé muc hình tròn, 
nó sẽ là hình ảnh một cái đĩa được tưởng 
tượng rõ ràng trong tâm giống như đề mục 
ban đầu đã được nhìn bằng mát. Với hoi 
thở, nó sẽ là một hình ảnh phản chiếu (từ 
hơi thở) hiện ra từ sự tiếp xúc của luồng hơi 
thở chuyển động qua vùng mũi. 


Khi thủ tướng hiện ra, (tâm của) thiên 
giả rời khỏi chuẩn bị tướng, tập trung vào 
thủ tướng. Đến đúng lúc, một đề mục khác 
sẽ hiện ra từ thủ tướng. Để mục này được 
gọi là quang tướng (patibhaga-Nimita) là 
một hình ảnh thanh tịnh trong tâm, sáng 
và rõ hơn thủ tướng rất nhiều làn. Thủ 
tướng như mặt trăng được thấy sau đám 
mây, quang tướng như mặt trăng không 
có mây. Cùng với sự xuất hiện của quang 
tướng, năm thién chi khống chế cả năm 
triển cái, tâm di vào giai đoạn “cận hành 
định” (upacara-samadhi). Trong giai đoạn 


204 


BAT CHÁNH DAO "CON DUONG BUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


can hành dinh nay, tam dang tiép can vói su 
nhàp dinh. Nó dang tró thành "hàng xóm" 
(mót y nghia gàn cüa tü upacara) cüa su 
nhập dinh nhung cần phải tập trung nhiều 
hơn để tâm thể nhập hoàn toàn vào quang 
tướng, đạt mục tiêu của sự nhập định. 


Khi hành thién nhiều hơn, những 
thiên chi đạt được năng lực để dua tam 
vào an chỉ dinh (appana-samadhi). Giống 
như cận hành định, an chỉ định lấy quang 
tướng làm đề mục. Hai giai đoạn định này 
khác nhau không phải ở chỗ vắng mặt 
năm triển cái hay là lấy dé mục là quang 
tướng mà cả hai đều như nhau. Sự khác 
nhau của chúng là sức mạnh của các thiền 
chi. Trong cận hành dinh, các thién chi 
déu có mát nhung chua dú manh và vüng 
vàng. Vi thé, tàm trong giai doan này dugc 
so sánh vói mót dúa bé mói biét di: nó di 
vài bước, ngã xuống, đứng dậy, di thêm vài 
bước, lại ngã xuống. Nhưng tâm trong an 
chỉ định giống như một người lớn muốn 
đi: Người ấy chỉ đứng lên và bước thẳng về 
phía trước không do dự. 


205 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


Dinh trong giai doan an chi duoc chia 
ra làm tám táng thién. Mói táng thién sau 
dugc xác dinh báng su thàm sáu, thanh tinh 
và tinh té hon các tàng thién truóc. Bón 
tầng thién đầu tao thành một nhóm, goi 
là bón thiên (thiên hữu sắc. ND) (jhanas). 
Chữ jhàna này, tốt nhất không nên phiên 
dịch vì không có chữ nào (trong Anh ngữ) 
tương đương thích hợp, mặc dầu nó có thể 
được tạm dịch là “meditative absorption, sự 
thể nhập của thiền” (3). Bốn tầng thiên sau 
cũng tạo thành một nhóm, bốn trạng thái 
phi vật chất (arupa: thiên vô sắc). Tám tầng 
thiên này phải đạt được theo thứ tự tăng 
dan, kết qua đạt được của mỗi tầng thiên 
sau tùy thuộc vào sự thành tựu của tầng 
thiên ngay trước đó. 

Trong kinh văn, bốn tầng thiên hữu sắc 
tạo thành định nghĩa thông thường của 
chánh định. Vì vậy, Đức Phật dạy: 

“Này các tỳ khưu, chánh định là gì? Ở 
đây, sự xa lìa dục vọng của các giác quan, 
xa lìa các pháp bất thiện (triển cái.ND), vị 
tỳ kheo thể nhập và an trú trong tầng thiển 


206 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


thu nhat. Tang thién này dat dugc nhó vào 
hai thiên chi tâm (vitakka)và tú (vicara) 
làm cho sung mán vói hy và lac, phát sinh 
tü su ly duc. 


Sau đó, với su loai trừ tầm và tú, làm 
cho dat dugc su ón dinh và nhát tám, vi áy 
thể nhập và an trú trong tầng thién thú hai. 
Tầng thién này không còn tầm và tứ nhung 
vẫn sung mãn với hỷ và lạc sinh ra từ định. 

Với sự mất di của hy, vị ấy an trú với xả, 
chánh niệm, chánh tri và vị ấy chính mình 
cảm nhận được sự hạnh phúc như các bậc 
thánh đã dạy, “Người sống hạnh phúc với 
xả và niệm” Như vậy, vị ấy thể nhập và an 
trú trong tầng thién thứ ba. 

Theo sự xả bỏ lạc và khổ cùng với sự 
biến mất của hỷ và ưu ở trước, vị ấy tiếp 
nhận và an trú trong tầng thiển thứ tư, 
không còn lạc hay khổ mà chỉ còn sự thanh 
tịnh của niệm nhờ vào xả. 

Này các tỳ khưu, đây là chánh định. (4)” 

Các tầng thiển được phân biệt theo 
cách những thién chi hợp thành chúng. 


207 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


Tang thién thứ nhất được tao thành bởi 
nhóm nam thién chi góc: tam, tu, hy, lac và 
nhat tam. Sau khi thé nhap vao tang thién 
thú nhat, thién gia phái thau triét dé tu tai 
trong nó. Một mát, vị ấy không nén tu man 
vé thành quả của minh ma xao lãng không 
tiếp tục thién tập. Mặt khác, vị ấy không nén 
quá tự tin và vội vàng muốn đạt được tầng 
thién cao hơn. Dé được tự tại trong mỗi 
tầng thiền, vị ấy nên nhập xuất nhiều lần và 
thuần thục kỹ năng ở trong đó cho đến khi 
vị ấy có thể nhập tầng thiên, trú trong đó, 
và xuất ra khỏi nó và làm lại nhiều lần mà 
không bị trở ngại hay khó khăn. 

Sau khi đã tự tại với tầng thién thứ nhất, 
vị ấy sẽ nhận ra rằng sự đắc thiển của mình 
vẫn còn khuyết điểm nào đó. Mặc dù tầng 
thiên thứ nhất thật sự siêu phàm hơn sự 
nhận thức thông thường của giác quan rất 
xa, yên tĩnh và hạnh phúc hơn nhưng nó 
vẫn còn gần với nhận thức của giác quan và 
chưa xa hẳn các triển cái. Ngoài ra, tầm và 
tứ, hai trong những thiền chi của nó, xuất 
hiện trong thời gian này vẫn còn hơi thô, 
không tinh tế như những thiển chi khác. 


208 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


Khi đó, vị ấy đổi mới sự thực hành về dinh, 
tập trung vào sự vượt qua tầm và tứ. Khi 
những khả năng của vị ấy đã thành thục, 
hai thién chi tầm và tứ chìm xuống và vi ấy 
di vào tầng thiền thứ hai. Tầng thiên này có 
ba thiên chi: hy, lạc và nhất tâm. Tầng thiên 
này cũng chứa đựng nhiều yếu tố khác, nổi 
bật nhất là sự ón định của tâm. 


Trong tầng thién thứ nhì, tâm trở nên 
tịnh lặng và hoàn toàn đồng nhất hơn, 
nhưng dù đã được tỉnh thông ngay cả trạng 
thái này cũng còn hơi thô vì nó vẫn còn có hỷ, 
một thiền chi có khuynh hướng thích thú. 
Vi vậy, thién giả bắt đầu lại tiến trình hành 
thiên của minh, làn này quyết tâm vượt qua 
hy. Khi không con hy, vị ấy di vào tầng thiên 
thứ ba. Tầng thiên này chi có hai thiên chị, 
lạc và nhất tâm. Trong khi ấy, những tâm 
sở phụ khác trở nên ưu việt, nhất là chánh 
niệm, chánh tri và xả. Tuy nhiên, hành giả 
vẫn thấy sự thành tựu này có nhược điểm 
là còn giữ cảm giác hạnh phúc, có được 
từ xả thọ, loại cảm giác không dễ chịu và 
không khó chịu. Vì vậy, vị ấy cố gắng vượt 
qua khỏi cảm giác hạnh phúc siêu phàm ở 


209 


BAT CHÁNH DAO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


tầng thién thứ ba. Sau khi thành tuu, vị ấy 
di vào tầng thiên thứ tư, được xác định bởi 
hai thiên chi, nhất tâm và xả, có được niệm 
hoàn toàn thanh tịnh nhờ đạt đến trình độ 
tận cùng của xả. 


Vượt qua bón tầng thién hữu sắc là bón 
trạng thái của thiển vô sắc. Những tầng 
định mà tâm vượt qua cả khái niệm (tưởng. 
ND) vi tế về những hình ảnh rất mờ nhạt, 
đôi khi vẫn còn tổn tại trong các tầng thiển 
hữu sắc. Thể nhập vào các tầng thiền vô sắc, 
không phải bằng cách phát huy các thiển chi 
như trong thiển hữu sắc nhưng bằng các đề 
mục tinh vi, bằng cách thay thế một dé mục 
còn thô bằng một đề mục tinh vi. Kết quả 
của bốn tầng thién này được gọi tên theo 
những dé mục tương ứng với chúng: không 
vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và 
phi tưởng phi phi tưởng xứ. (5) Những tầng 
thién này tiêu biểu cho các trình độ dinh 
cực kỳ tinh vi và cao xa đến độ không thể 
giải thích chính xác bằng lời nói. Tầng định 
cuối cùng của bốn thiên này nằm ở điểm 
đỉnh của tâm định. Nó là trạng thái hợp 
nhất của tâm định đạt được với trình độ 


210 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


hoàn toàn tuyét dói. Bang nhüng phuong 
pháp thién dinh, nhüng trang thái nhàp 
dinh này dat dén trinh dó cao nhát nhung 
chúng vẫn còn thiếu trí tué sáng suốt. Vi 
thế, chúng chưa đủ khả năng để (giúp thién 
giả) đạt đến giải thoát. 

Đến đây, những loại thiền dinh đã được 
nêu trên đều bằng phương pháp tập trung 
tâm trên một đối tượng duy nhất để loại trừ 
các đối tượng khác. Nhưng ngoài những 
phương pháp này còn có một loại định 
khác không phụ thuộc vào sự giới hạn trong 
phạm vi của đối tượng nhận thức. Định này 
được gọi là định sát-na (khanika-samadhi). 
Để phát triển định sát-na, thiển giả không 
cần phải cố ý gắng loại bỏ vô số những hiện 
tượng ra khỏi phạm vi tập trung của mình. 
Thay vào đó, vị ấy chỉ đơn giản quan sát 
trực tiếp vào những trạng thái đang chuyển 
biến của tâm và thân, ghi nhận bất cứ hiện 
tượng nào mà nó đang hoạt động. Nhiệm 
vụ này là duy trì sự tỉnh thức liên tục trên 
bất cứ những gi đang xảy ra trong tầm nhận 
thức nhưng không giữ gì cả. Trong khi vị ấy 
tiếp tục ghi nhận, từ phút giây này đến khác 


211 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


thi dinh luc càng manh hon cho dén khi 
nó tró nén tàp trung trén dóng hién tugng 
dang thay đối liên tuc. Mặc dù các đối tượng 
đang thay đổi nhưng sự tập trung của tâm 
vẫn duy trì và đúng lúc sẽ đạt được một sức 
manh có khả năng trừ khử năm triển cái, 
đạt đến trình độ tương đương với cận định. 
Loại thiển tập trung trên mỗi thay đổi được 
phát triển bằng sự thực hành bốn cách 
thành lập chánh niệm, đi theo con đường 
minh sát. Khi đủ năng lực, nó vượt qua giai 
đoạn cuối cùng của con đường thiển tập, 
phát sinh trí tuệ. 


212 


CHUONG VIII 


PHÁT TRIÉN TUÉ GIÁC 


Mặc dù chánh dinh được xem là cương 
vị cuối cùng trong những chi phần của 
Bát Thánh Đạo nhưng tự thân chánh định 
không phải điểm đỉnh của Thánh Đạo. Đạt 
được chánh định làm cho tâm tịnh lặng và 
yên ổn, thống nhất những yếu tố đi kèm 
theo nó, mở rộng vô biên những cảnh giới 
của hỷ lạc, thanh tịnh và năng lực. Nhưng 
tự nó, nó không đủ sức đưa đến thành tựu 
cao thượng nhất, thoát khỏi những ràng 
buộc của khổ đau. Để chấm dứt khổ, cần 
phải đưa Bát Thánh Đạo trở thành một 
phương tiện để giải thoát. Nó được dùng 
để phát huy nhận thức chính xác làm hiển 
lộ chân đế của sự vật. Điều này đòi hỏi sự 


213 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


phối hợp với nhau của tất cả tam chi phan 
và như vậy cần một sự phát động mới của 
chánh kiến và chánh tư duy. Từ trước đến 
đây, hai chi phán đầu của thánh đạo mới 
chỉ thực hiện chức năng mở đầu. Lúc này, 
chúng phải được dùng trở lại để nâng lên 
trình độ cao hơn. Chánh kiến phải trở 
thành sự nhận thấy trực tiếp thực tại của 
hiện tượng mà trước đây chỉ biết bằng khái 
niệm. Chánh tư duy phải trở thành sự loại 
trừ chính xác các phiền não nhờ phát sinh 
sự hiểu biết thâm sâu. 

Trước khi thảo luận đến sự phát triển 
tuệ giác, chúng ta nên tìm hiểu tại sao 
chánh định không đủ sức để đạt đến giải 
thoát. Chánh định không đủ sức để đưa 
đến giải thoát vì nó không thể tiếp xúc đến 
tận tang cán bản của phiên não. Đức Phật 
dạy rằng phiển não có ba tầng: giai đoạn 
ngủ ngầm, giai đoạn biểu lộ và giai đoạn 
vi phạm. Tầng căn bản vững chắc sâu thẳm 
nhất là phiền não ngủ ngầm (anusaya), nơi 
phiền não chỉ nằm ngủ yên lìm không biểu 
hiện bất kỳ hoạt động nào. Tầng thứ hai là 
giai đoạn trói dậy (pariyutthàna). Tü nơi 


214 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


này, khi bi tac động bởi những kích động 
nào đó, phiên não trỗi dậy trong hình thức 
của những tư tưởng, cảm xúc và ý muốn bất 
thiện. Rồi ở tầng thứ ba, phiền não vượt ra 
ngoài tâm thiện, biểu hiện thành động lực 
cho hành động bất thiện qua thân và khẩu. 
Do vậy, tầng này được gọi là giai đoạn vi 
pham (vitikkama). 


Ba phán cüa Bát Thánh Dao là dé kiém 
soát chóng lai ba tang phiền não này. Thứ 
nhất, sự tu tập về giới, kiểm chế hoạt động 
bất thiện của thân và khẩu và nhờ đó ngăn 
ngừa không cho các phiền não tiến đến giai 
đoạn vi phạm. Sự tu tập về định là để bảo 
đảm chống lại giai đoạn trỗi dậy. Nó diệt 
những phién não đang xuất hiện và bảo vé 
tâm rời xa dòng chảy liên tục của chúng 
(phién não). Mặc dầu định có thể đưa đến 
trình độ thâm sâu của sự nhập định cao 
nhất nhưng nó không thể chạm đến phần 
căn bản của khổ: những khuynh hướng 
tiêm ẩn nằm ngủ yên trong dòng tiệm tiến 
của tâm thức. Chánh định hoàn toàn bất 
lực trong việc đối kháng những khuynh 
hướng này, bởi vì tâm định tĩnh không thể 


215 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


nào nhổ sach góc chúng. Nó cần gì? Vượt 
trên sự ón định và yên tĩnh của nhất tâm 
là tuệ giác (pafifia), sự hiểu biết xuyên suốt 
về các hiện tượng trong thực tại như chúng 
đang là. 

Chỉ có tuệ giác mới có thể cắt đứt tận 
gốc những phiên não ngủ ngầm (anusaya). 
Bởi vì vô minh (avijjà) là bộ phan chủ yếu 
nhất của tập hợp phiền não này nuôi dưỡng 
những bộ phận khác và giữ chúng tại chỗ và 
trí tuệ là thuốc giải độc cho vô minh. Mặc 
dâu được nêu lên như sự phủ định, “không 
biết” nhưng sự thật vô minh không phải phủ 
định mà là (sự hiểu biết) thiếu chánh kiến. 
Đúng hơn, nó là một tâm sở nguy hiểm và 
biến hóa vô cùng, không ngừng hoạt động 
xâm nhập vào tất cả ngõ ngách trong đời 
sống nội tâm của chúng ta. Nó làm méo mó 
nhận thức, kiềm chế ý chí và định đoạt toàn 
bộ phong cách hiện hữu của chúng ta. Đức 
Phật dạy, “Vô minh là một yếu tố thật sự rất 
manh” (Tương ung bộ 14:13) 


Phạm trù nhận thức là lãnh vực hoạt 
động chính của vô minh. Nó xâm nhập 


216 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG BUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


vào khái niệm, ý nghi và quan điểm của 
chúng ta. Vì vậy, chúng ta hiểu sai về nhận 
thức của mình, bị che phủ bằng nhiều lớp 
ảo tưởng. Có ba loại ảo tưởng quan trọng 
nhất: Ảo tưởng cho vô thường là thường, 
cho khổ là toại nguyện, cho vô ngã là ngã. 
(1) Thế nên, chúng ta cho rằng chính chúng 
ta và thế giới của chúng ta là những thực 
thể chắc chắn, ổn định, trường tổn mặc dù 
khắp nơi luôn nhắc nhở chúng ta rằng mọi 
vật đều bị thay đổi và hủy hoại. Chúng ta 
cho rằng mình vốn có quyền hưởng lạc thú 
nên dôn nỗ lực vào việc tang cường và nâng 
cao sự hưởng thụ với sự nhiệt tình đợi chờ 
không biết nản vì phải thường xuyên đương 
đầu với đau đớn, thất vọng và thất bại. Và 
chúng ta cảm thấy mình như một bản ngã 
đây quyền lực, chấp thủ những ý niệm và 
hình ảnh do chúng ta tạo ra như là những 
sự thật hiển nhiên về chính mình. 


Trong khi vô minh che mờ thực tại của 
sự vật thì tuệ giác gỡ bỏ những bức màn 
hư ảo, làm cho chúng ta thấy được hiện 
tượng trong thực tại hiện hữu sinh động 
của chúng bang nhận thức trực tiếp. Sự tu 


217 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


tap vé tué giác tap trung trén su phat trién 
minh sát (vipassand-bhavana), một su 
quan sát chính xác và toàn dién vào thuc 
tại của hiện hữu để tìm hiểu sự thật vé sự 
hiện hữu của chúng ta chỉ trong phạm vi 
mà chúng ta có thể biết được một cách trực 
tiếp, có nghĩa là trong chính nhận thức 
của riêng mình. Thông thường chúng ta 
bị dính mắc trong nhận thức của mình, bị 
đồng hoá hoàn toàn với nó đến độ không 
hiểu đúng nó. Chúng ta sống với nó nhưng 
không hiểu được thật tướng của nó. Bởi vì 
sự nhận thức mù quáng này phát sinh từ 
sự hiểu sai, được chế biến trên sự ảo tưởng 
về trường tồn, lạc thú và bản ngã. Trong 
những nhận thức bị biến dạng này, cơ sở 
thâm sâu và kiên trì nhất là ảo tưởng về bản 
ngã. Ý tưởng cho rằng bên trong con người 
của chúng ta có sự hiện hữu một cái “tôi” 
thật sự tồn tại mà chúng ta đồng hoá với 
chính mình. Khái niệm về cái tôi, Đức Phật 
dạy, là một sai lầm, chỉ là một sự giả định 
không phải là một thực thể. Tuy nhiên, dầu 
chỉ là một sự giả định, ý tưởng về cái tôi 
không phải không có hậu quả. Ngược lại, 


218 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


nó dem lai nhting hau qua có thé rat tai hai. 
Bói vì chúng ta dùng quan điểm vé cái tôi 
làm “điểm nhìn” để quan sát thế giới. Tâm 
của chúng ta chia mọi vật thành hai mặt là 
“tôi” và “không phải tói cái gì là “của tôi” 
và cái gì là “không phải của tôi”. Rồi thi, bị 
mắc trong cạm bẫy của những đối lập này, 
chúng ta trở thành nạn nhân của những 
phién não do chúng sinh ra, những thúc 
dục chiếm hữu và hủy diệt, cuối cùng, theo 
đó chắc chắn là sự đau khổ. 

Để giải thoát ra khỏi tất cả phiền não và 
đau khổ, chúng ta bắt buộc phải xua tan ảo 
tưởng về bản ngã, phá vỡ nó bằng sự nhận 
thức về vô ngã. Đây chính là việc tu tập 
dành cho sự phát triển tuệ giác. Bước đầu 
trên con đường phát triển tuệ giác là phân 
tích. Nhằm mục đích diệt trừ tận gốc quan 
điểm về bản ngã, những lĩnh vực của nhận 
thức phải được phân loại theo từng nhóm 
của các nhân tố. Rồi thì, chúng được nghiên 
cứu một cách có phương pháp để biết chắc 
chắn rằng trong chúng không có nhân tó 
nào dù độc lập hay phối hợp được xem là 
bản ngã. Cách nghiên cứu nhận thức bằng 


219 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


su phan tich nay dién hinh cho su dat dén 
đỉnh cao của món triết hoc vé tâm lý của 
Phật giáo (Abhidhamma: thắng pháp. ND) 
chứ không có chủ đích gợi ý rằng sự nhận 
thức giống như đồng hồ đeo tay, hay chiếc 
xe hơi, có thể thu nhỏ lại thành một nhóm 
xen tạp từ những bộ phận rời nhau. Nhận 
thức có tính đồng nhất nhưng không thể 
thu nhỏ lại vì sự đồng nhất này thuộc về 
chức năng chứ không phải thực chất. Nó 
không cần phải giả định có cái tôi độc lập 
riêng biệt với các nhân tố để duy trì tính 
đồng nhất của nó như một thực thể không 
thay đổi trong sự biến chuyển không ngừng. 


Phương pháp phân tích thường được 
áp dụng nhiều nhất là đối với nam thủ uán 
(pancupadanakkhandha): sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức uán. (2) Sắc uán hợp thành phần 
vật chất của sự sống: cơ thể với những giác 
quan và đối tượng của nhận thức. Bốn uán 
kia tạo thành phần tâm lý. Thọ uẩn hình 
thành trạng thái cảm giác. Tưởng uẩn là 
tâm sở ghi nhận và nhận dạng (đối tượng). 
Hành uẩn là ý chí và những yếu tế thể hiện 
cảm xúc, thức uẩn là là kiến thức căn bản 


220 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


chú yéu cho ca tién trinh nhàn thúc. Su 
phân tích theo thành phán của năm uẩn 
mở đường cho sự nổ lực để thấy sự nhận 
thức chỉ giới hạn trong những nhân tố tạo 
thành nó mà không ngầm nhắc đến cái 
tôi không thể tìm thấy được. Để đạt đến 
tầm nhìn này đòi hỏi phải có sự phát triển 
chánh niệm ở cao độ, lúc bấy giờ đem áp 
dụng cho phần thứ tư của sự thiết lập chánh 
niệm, quán sát về sự hiện hữu của các pháp. 
(dhammanupassana). Hành giả sẽ tập trung 
quán sát về sự sinh diệt của năm uẩn. 


Hành giả tập trung quán sát về các 
pháp, đó là năm uẩn bị chấp thủ. Vị ấy biết 
sắc uán là gi, nó phát sinh như thé nào, nó 
diệt như thé nào; biết rõ thọ uẩn là gi, nó 
sinh như thế nào, nó diệt như thế nào; biết 
rõ tưởng uán là gi, nó sinh như thé nào, nó 
diệt nhu thế nào; biết rõ hành uẩn là những 
gì, chúng sinh như thế nào, chúng diệt như 
thế nào; biết rõ thức uẩn là gì, nó sinh như 
thế nào, nó diệt như thế nào. (3) 


Thay vào đó, hành giả có thể quán sát 
sáu giác quan và sáu đối tượng của chúng 


221 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


tao ra nhan thüc cüa sáu giác quan. Do là 
khả năng hoạt động của sáu giác quan và 
sáu đối tượng tương ứng với chúng. Đồng 
thời, ghi nhận “những kiết sử” hay những 
phiên não phát sinh từ những sự tiếp xúc 
của chúng. 


Hành giả tiếp tục quán sát về pháp, 
đối với sáu giác quan và sáu đối tượng. VỊ 
ấy biết con mắt và hình dáng, lỗ tai và âm 
thanh, mũi và mùi, lưỡi và vị, thân thể và 
các đối tượng xúc chạm, ý căn và pháp trần. 
Vi ấy cũng biết rõ tuỳ thuộc vào chúng, kiết 
sử phát sinh. VỊ ấy hiểu rõ bằng cách gi kiết 
sử chưa sinh lại phát sinh, bằng cách gi kiết 
sử đã sinh bị đoạn trừ, bằng cách gì kiết sử 
đã bị đoạn trừ không còn phát sinh trong 
tương lai. (4) 


Quan điểm về bản ngã bị mờ nhạt 
dân khi chúng ta khảo sát những nhân tố 
của hiện hữu, không phải bằng phân tích, 
nhưng dựa trên cấu trúc của những quan 
hệ của chúng. Khảo sát cho thấy rằng sự 
hiện hữu của các uẩn chỉ thuộc vào các 
duyên. Không có gì trong tập hợp này có 


222 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


sự độc lập tuyệt đối dé thành lập su gia 
định về bản ngã. Nếu xét đến bất cứ nhân 
tố nào trong tập hợp thân tâm thì luôn thấy 
rằng chúng phát sinh tuỳ thuộc nhau, bị 
ràng buộc trong mạng lưới mênh mông của 
nhiều điều kiện chi phối bản thân chúng về 
mặt thời gian và không gian. Ví dụ, thân thể 
được hinh thành do sự hợp nhất của tinh 
trùng và trứng, tồn tại nhờ vào thực phẩm, 
nước và không khí. Thọ uẩn, tưởng uẩn và 
hành uẩn phát sinh tuỳ thuộc vào thân thể 
với những khả năng của mỗi giác quan. 
Thức của mỗi giác quan phải có một đối 
tượng. Sự hợp tác giữa đối tượng và thức 
này phải có giác quan làm trung gian. Sự 
hoạt động của thức lại dựa vào khả năng 
của từng giác quan và toàn bộ những tâm 
sở cùng xuất hiện với nhau. Hơn nữa, toàn 
bộ tiến trình trở thành này đã hoạt động 
từ những đời trước trong một chuỗi gồm 
nhiều kiếp và thừa kế tất cả nghiệp tích tụ 
của những kiếp trước. Như vậy, không có 
gì tự hiện hữu một cách độc lập. Tất cả các 
pháp hữu vi hiện hữu theo duyên khởi, kết 
hợp và tùy thuộc nhau. 


223 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


Hai buóc trén, phan tích các nhan tó và 
nhàn thúc chính xác vé quan hé duyén khói 
cüa chúng, giúp cát bó su gán bó vói quan 
điểm vé bản ngã, nhung chúng không đủ 
sức mạnh để diệt trừ sự chấp thủ cố hữu về 
bản ngã được duy trì bởi khái niệm sai lầm. 
Để nhổ tận gốc hình thái chấp ngã vi tế này, 
chúng ta phải có sự nhận thức ngược lại: 
quán sát trực tiếp vào bản chất trống rỗng, 
không cốt lõi của hiện tượng. Loại quán 
sát này phát sinh từ ba sự chiêm nghiệm 
ba trạng thái chung: vô thường (aniccatà), 
khổ (dukkhata) và vô ngã (anattatà) ngay 
trên những nhân tố đang hiện hữu. Thông 
thường, biểu hiện thứ nhất được nhận ra 
là vô thường mà ở phạm trù này của minh 
sát không có nghĩa đơn giản là cuối cùng 
mọi vật đều chấm dứt. Ngay ở phạm trù 
này, nó có nghĩa cái gì đó rất sâu sắc và 
phổ quát. Nghĩa là, tất cả hiện tượng xảy ra 
theo duyên khởi là quá trình thay đổi, sinh 
để diệt và diệt ngay khi chúng phát sinh. 
Đối với các giác quan, các đối tượng như 
ổn định nhưng tự chúng hiện rõ là chuỗi 
luôn luôn thay đổi của những pháp hữu vi 


224 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


(sankhàrà). (Do dó) cá thé (ban nga) dugc 
thừa nhận bởi quan điểm chung bi tan rã 
vào một dòng chảy từ hai luồng cuộn vào 
nhau: một luồng vật chất _ sắc uán và luồng 
tâm thức _ bốn uẩn kia. 


Khi thấy rõ được vô thường, sự minh sát 
sẽ đi vào hai trạng thái tiếp theo. Bởi vì các 
uẩn luôn luôn thay đổi, chúng ta không thể 
hy vọng vào chúng để được toại nguyện mãi 
mãi. Bất kỳ sự ước vọng nào mà chúng ta 
bám vào chúng đều phải bị tan vỡ vì sự thay 
đổi đương nhiên của chúng. Như vậy, bằng 
minh sát, thấy rõ các uẩn là dukkha trong 
ý nghĩa thâm sâu nhất (dukkha: bất toại ý, 
không đồng nhất, mâu thuẫn.ND). Rồi thì, 
vì các uán là vô thường, không toại ý, chúng 
không được xem là tôi. Nếu chúng là tôi, 
hay thuộc về tôi, chúng ta có thể điều khiển 
chúng và bắt buộc chúng theo ý chí của 
mình, làm cho chúng thành nguồn hạnh 
phúc mãi mãi. Nhưng còn lâu lắm chúng ta 
mới có khả năng điều khiển như vậy. chúng 
ta thấy chúng là cơ sở của đau khổ và thất 
vọng. Bởi vì chúng không thể bị kiểm soát, 
chính những nhân tố cho sự hiện hữu của 


225 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG BUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


chúng ta la anatta: khong phải là tôi, không 
phải là những gi thuộc về một tôi, chỉ trống 
rỗng, chỉ là những hiện tượng vô chủ xuất 
hiện tùy theo duyên khởi. 


Khi đã hội nhập trong tiến trình thực 
hành minh sát, tám chi thánh đạo tiếp 
nhận được sức mạnh chưa từng có. Chúng 
có thêm năng lực và kết hợp với nhau trở 
thành một con đường liên kết đồng nhất 
hướng về mục đích. Trong sự tu tập về 
minh sát, cả tám chi phần thánh đạo và ba 
sự rèn luyện (giới, định và tuệ) luôn tón tại 
với nhau. Mỗi chi phần hỗ trợ cho tất cả các 
chi phần khác. Mỗi chi phần làm việc riêng 
để đóng góp vào công tác chung. Những 
chi phần thuộc về giới kiểm soát những 
khuynh hướng vi phạm, cẩn trọng đến ngay 
cả ý nghĩ thiếu đạo đức cũng không xuất 
hiện được. Những chi phần thuộc nhóm 
định giữ tâm an trú trên dòng chảy của 
hiện tượng, chú tâm trọn vẹn vào những 
gì đang phát sinh, không quên lãng hay tán 
loạn. Chánh kiến như trí tuệ của minh sát, 
không ngừng sáng suốt và thâm sâu hơn. 
Chánh tư duy thể hiện chủ ý độc lập và ổn 


226 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


dinh vói chú dich mang lai tu thé tu chú di 
vao tién trinh thién quan. 


Thiên minh sát lấy sự hoạt động của 
các pháp hữu vi (sankhàrà) hợp thành năm 
uẩn làm đối tượng. Phận sự của nó là khám 
phá ra tính cách chủ yếu của năm uẩn: ba 
đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Bởi vì 
thién minh sát vẫn còn đối phó với thé 
giới của các pháp hữu vi cho nên bát thánh 
đạo trong giai đoạn minh sát này được gọi 
là thánh đạo thuộc tuc đế (lokiyamagga). 
Tên gọi này hoàn toàn không có ý cho rằng 
thánh đạo trong thiển minh sát hướng đến 
mục đích thế tục với những thành tựu vẫn 
nằm trong phạm vi luân hồi (samsàra). Nó 
hướng đến sự vượt khỏi (thế gian), dẫn đến 
giải thoát nhưng phạm vi đối tượng của sự 
minh sát vẫn còn nằm trong thế giới hữu vi. 
Tuy nhiên, thién minh sát thuộc thế tục này 
là điều kiện phục vụ như phương tiện để 
liễu ngộ vô vi, siêu xuất thế gian. Khi thiển 
mình sát đạt đến cực điểm của nó, hoàn 
toàn thấy rõ về vô thường, khổ và vô ngã ở 
mỗi hiện tượng thì tâm không còn lệ thuộc 
các pháp hữu vi và giác ngộ vô vi Niết bàn. 


227 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


Nó trực tiếp thấy Niết bàn nhu một thực tai 
hiện tiền. 

Sự thẳng đến vô vi Niết bàn được thành 
tựu bằng sự phân loại trên hiện tượng của 
thức hay tâm lý được gọi là con đường 
siêu thé (lokuttaramagga). Con đường siêu 
thế xuyên suốt qua bốn đoạn đường. Bốn 
“đoạn đường siêu thể; mỗi đoạn đường 
biểu thị cho một trình độ giác ngộ cao siêu 
hơn và kết quả (cuối cùng) thuộc về cấp độ 
hoàn hảo của sự giải thoát đoạn đường thứ 
tư cũng là đoạn cuối với sự giải thoát hoàn 
toàn. Bốn đoạn đường có thể đạt được theo 
cách nối tiếp nhau. Những ai với căn cơ 
thông tuệ phi thường thì có thể đạt được 
chúng trong một lần ngồi thiền. Nếu không 
(trong trường hợp bình thường), họ có thể 
phải trải qua nhiều thời gian hơn, ngay cả 
trong nhiều kiếp sống (5). 

Bốn đoạn đường siêu thế cùng chia sẻ 
sự thể nhập về bốn thánh đế. Họ hiểu bốn 
thánh đế không phải bằng khái niệm mà 
bằng sự thấy rõ. Họ hiểu thấu bốn thánh 
đế bằng tâm nhìn, thấy một cách chắc 


228 


BAT CHÁNH DAO “CON DUONG BUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


chan hién nhién bón thánh dé là nhting su 
thát hién hüu khóng thé thay dói. (Dó là) 
sự thấy rõ bốn sự thật luôn luôn hiện hữu 
dày đủ trong từng giây phút. Bốn thánh đế 
không thể được hiểu theo tuần tự như từng 
giai đoạn suy tư khi suy nghĩ là phương tiện 
để hiểu biết. Bốn thánh đế được thấy đồng 
thời: bằng thánh đạo, thấy rõ một đế là thấy 
rõ bốn đế. 

Bằng con đường siêu thế hiểu trọn vẹn 
về bốn thánh đế, tâm thực hiện bốn chức 
năng cùng một lúc. Mỗi chức năng cho mỗi 
sự thật. (1) Tâm thấu hiểu chân lý về khổ, 
nhận ra tất cả sự hiện hữu của pháp hữu 
vi được thể hiện với đặc tính không hoàn 
hảo. (2) Ngay lúc ấy, tâm không còn khát 
ái, phá tan khối chấp ngã và dục vọng là cơ 
sở cho tái sinh đưa đến đau khổ. (3) Theo 
đó, tâm biết rõ sự chấm dứt đau khổ; khi ấy, 
Niết bàn nhân tố bất tử hiện rõ trước con 
mắt tuệ giác. (4) Tâm phát triển bát thánh 
đạo, cả tám chi phần sinh ra khả năng với 
năng lực cực mạnh, đạt đến tám cỡ siêu 
thế: chánh kiến là thấy trực tiếp Niết bàn, 
chánh tư duy là sự kết nối của tâm vào Niết 


229 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


ban, ba chi thánh dao thuóc vé gidi la ngan 
chan su vi pham dao dtic, Chanh tinh tan 1a 
nghi luc trong cach suy nghi, chanh niém 
la nhàn tó nhan biét va Chánh dinh là su 
nhất tâm. Năng lực này của tâm thực hiện 
cả bốn chức năng trên cùng một lúc được 
so sánh với năng lực của một cây nến cùng 
một lúc đốt cháy tim đèn, tiêu hao sáp, xua 
đuổi bóng tối và đem lại ánh sáng. (6) 


Những đoạn đường siêu thế có từng 
nhiệm vụ riêng biệt của sự diệt trừ sạch 
các phién não. Trước khi hội nhập những 
đoạn đường này, trong những giai đoạn 
của thiên định và ngay cả thiên quán, các 
phiền não tuy chưa bị cắt sạch nhưng đã bị 
suy yếu, khống chế và giữ chặt nhờ sự rèn 
luyện những khả năng cao hơn thuộc tinh 
thần (ngũ căn, ngũ lực.ND). Dưới bề mặt, 
các phiền não vẫn còn trong hình thức ngủ 
ngầm. Nhưng khi bước vào những đoạn 
đường siêu thế thì công việc diệt trừ chúng 
bắt đầu. 


Trong phạm vi trói buộc chúng ta vào 
vòng sinh tử, các phién não được xếp vào 


230 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


một nhóm gồm mười kiét sử ( samyojana) 
nhu sau: (1) than kién, (2) hoai nghi, (3) 
gidi cam thu, (4) duc ai, (5) san han, (6) 
sắc ái, (7) vô sắc ái, (8) man, (9) trao cử, 
(10) vô minh. Mỗi một đoạn đường siêu 
thế loại trừ một số phiền não nào đó. Thứ 
nhất, đoạn đường nhập lưu (sotàpatti- 
magga: nhập lưu đạo, hướng) cắt đứt ba 
kiết sử đầu, phần thô nhất của nhóm, diệt 
trừ chúng không bao giờ sinh lại. Thân 
kiến ( sakkàyaditthi), quan điểm về một 
bản ngã thật sự tón tại trong năm uẩn bi cát 
bỏ vì vị ấy thấy rõ thực thể vô ngã của các 
pháp. Hoài nghi bị hủy diệt vì vị ấy đã hiểu 
chính xác (bốn) chân lý do Đức Phật công 
bố, tự mình thấy rõ nên không thể nào do 
dự lùi bước. Giới cấm thủ bị loại bỏ vì vị ấy 
biết rõ đạt đến sự giải thoát chỉ bằng cách 
thực hành bát chánh đạo, không thể bằng 
sự tuân thủ khắc khe theo những quy định 
của tôn giáo hay nghi lễ. 

Theo sau mỗi đoạn đường siêu thế là 
một trạng thái nhận thức siêu thế được 
biết là quả (phala). Những kết quả từ sự 
tu tập cắt đứt những phiên não của từng 


231 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


doan duóng siéu thé. Theo sau mói doan 
đường là qua của nó. Nơi đó, trong một 
thời gian rất ngắn, tâm được hưởng sự an 
lạc của Niết bàn trước khi trở lại vị trí theo 
sự nhận thức thế tục. Quả vị đầu tiên là vị 
nhập lưu (sotàpanna). Vi ấy dà vào dòng 
pháp đưa đến sự giải thoát cuối cùng. VỊ 
ấy đang đi đến giải thoát và không còn rơi 
vào những con đường của cảnh giới đọa 
lạc. Vị ấy vẫn còn một số phién não nào 
đó trong tâm thức và có thể trải qua bảy 
kiếp nữa mới đạt đến mục đích cuối cùng 
nhưng vị ấy đã có được sự hiểu rõ cần 
thiết để đến giải thoát và không thể nào 
bị thối lui. 

Sau khi đắc quả nhập lưu, với nhiệt tâm 
và khả năng sắc bén, vị ấy không ngừng 
cố gắng, đem hết nghị lực để đi hết toàn 
bộ đoạn đường siêu thế một cách nhanh 
nhất. Vi ấy tiếp tục tu tập thién quán, vượt 
qua những giai đoạn cao hơn của tuệ minh 
sát và đúng lúc đi vào đoạn đường thứ hai; 
đoạn đường trở lại một lần (sakadàgàmi- 
magma : nhất lai). Đoạn đường siêu thế 
này không diệt trừ hoàn toàn kiết sử nào 


232 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


ca nhung làm suy yéu góc ré cüa tham, 
sân và si (Trong hạ phần kiết sử, không 
có si.ND). Tiếp tục theo đoạn đường mà 
vị ấy đã có kinh nghiệm theo kết quả của 
nó, rồi thì (vị ấy) sẽ trở thành một vị “nhất 
lai” người sẽ trở lại thế gian này nhiều nhất 
chỉ một lần trước khi chứng đắc giải thoát 
hoàn toàn. 


Vi ấy tiếp tục thực hành thién quán. 
Trong giai đoạn của sự hiểu biết siêu thế 
tiếp theo, vị ấy đạt đến đoạn đường siêu thế 
thứ ba, đoạn đường của bậc không trở lại 
(anàgàmi-magga), đoạn trừ hoàn toàn hai 
kiết sử dục ái và sân hận. Từ lúc này, vị ấy 
không bao giờ có thể bị rơi vào sự lôi cuốn 
của khát vọng tham dục, không bị khích 
động nổi lên sân hận hay bất mãn. Là một 
bậc bất hoàn, vị ấy sẽ không còn trở lại kiếp 
người trong tương lai. Nếu vị ấy không đạt 
đến đoạn đường cuối cùng trong chính 
kiếp sống này thì sau khi qua đời, vị ấy sẽ 
tái sinh vào cõi trời cao hơn thuộc sắc giới 
(rũpaloka) và đạt đến giải thoát hoàn toàn 
ở đó. 


233 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


Tuy nhiên, vị ấy van kiên tri tu tap, phát 
trién minh sat va khi dat dén cuc diém di 
vào doan duong thú tu, doan duóng cua 
bac A-La-Han (arahatta - magga). Trén 
đoạn đường nay, vị ấy đoạn trừ nam kiét 
sử còn lại: sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử, vô 
minh. Sắc ái là khao khát được tái sinh vào 
các cõi trời thuộc bốn tầng thiên sắc giới. 
Những cõi thuộc về một nhóm có tên gọi 
“Thế giới của Phạm thiên? Vô sắc ái là khao 
khát được tái sinh vào bốn cõi vô sắc từ sự 
đạt kết qua của bốn tầng thiên vô sac. Man 
(màna) không phải là loại kiêu mạn thông 
thường làm cho chúng ta có khuynh hướng 
tự để cao đức hạnh và tài năng của mình 
nhưng là một ít khái niệm rất vi tế về bản 
ngã còn sót lại ngay cả sau khi khái niệm mô 
tả những quan điểm về bản ngã đã bị loại 
bỏ. Kinh điển gọi loại mạn này là ngã mạn 
“tôi là” (asmimàna). Trạo cử (uddhacca) là 
loại mong đợi rất vi tế còn trong tâm khi 
chưa giác ngộ hoàn toàn. Vô minh (avijjà) 
là sự che mờ nhận thức căn bản, ngăn cản 
sự hiểu biết trọn vẹn về Tứ thánh đế. Tuy 
rằng phần thô của vô minh đã được đẩy ra 


234 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


khỏi tam bằng nang luc trí tué của ba đoạn 
đường ở trước nhưng đối với vị bất-lai vẫn 
còn một màng vô minh mỏng phủ lên Tứ 


thánh đế. 


Đoạn đường của bậc A-la-hán lột bỏ 
tấm màng vô minh cuối cùng và tất cả 
những phiền não còn sót lại. Đoạn đường 
này đưa đến sự hiểu biết hoàn toàn về Tứ 
thánh dé. Nó hiểu hoàn toàn sự thật về khó, 
diét trừ khát ái là nguyên nhân phát sinh ra 
khổ, nhận thức hoàn toàn rõ ràng về pháp 
vô vi, Niết bàn là sự chấm dứt khổ và hoàn 
tất quá trình tu tập theo tám chi phần của 
bát thánh đạo. 


Bằng sự hoàn tất đoạn đường và đạt 
quả vị thứ tư, vị ấy trở thành vị A-la-hán, 
đã giải thoát hết tất cả sự ràng buộc ngay 
trong kiếp sống này. Vị A-la-hán đã di trọn 
con đường bát chánh và sống trong trạng 
thái tự tin như thường được nói đến theo 
thể thức của kinh tạng pali: “Sinh đã tan, 
đã sống đời thánh thiện, điều gì cần làm đã 
làm, không còn tái sinh vào cảnh giới nào 
nữa. Bậc A-la-hán không còn là người thực 


235 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


hành thánh dao ma là hién than cúa thánh 
dao. Đã phát huy tám chi phần của thánh 
dao dén múc toàn hào, vi thánh giài thoát 
sống an nhiên với quà chứng, giác và giải 
thoát hoàn toàn. 


236 


PHÁN KÉT 


ến đây, hoàn tất phần nghiên cứu 
D. chúng ta vé Bát thánh dao, con 
đường thoát khó do Đức Phật day. Những 
thành tựu cao thượng của thánh đạo dường 
như còn xa với vị trí hiện tại của chúng ta. 
Những đòi hỏi của sự tu tập có thể khó thực 
hiện. Nhưng ngay cả trong hiện tại, khi 
những đỉnh cao của giác ngộ vẫn còn xa thì 
tất cả những gi chúng ta cần đạt đến đang 
nằm ngay dưới chân minh. Tám chi phần 
của thánh đạo đang luôn luôn tiếp cận với 
chúng ta. Chúng là những thành phần thuộc 
tinh thần mà chúng ta có thể xây dựng trong 
tâm thức chỉ bằng kiên quyết và tinh tấn. 
Chúng ta phải bắt đầu bằng cách điều chỉnh 
nhận thức theo quan điểm đúng và làm 
trong sáng chủ ý của mình. Sau đó, chúng ta 
phải làm thanh tịnh tư cách đạo đức: lời nói, 


237 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


hành dóng va nghé nghiép. Dung nhting 
tiéu chuán nay làm nén tang, chung ta phái 
tu rén luyén báng nghi luc và quán niém dé 
phát triển định và tuệ. Phần còn lai là tu tập 
từ từ và tiến bộ từ từ, không mong cầu kết 
quả nhanh chóng. Một số người có thể tiến 
bộ nhanh, một số khác có thể chậm nhưng 
tốc độ nhanh chậm không phải là lý do để 
tự đắc hay thối chí. Giải thoát là kết quả tất 
nhiên của thánh đạo và khi tu tập đều đặn 
và kiên trì, chắc chắn sẽ nở hoa giác ngộ. 
Hai điều kiện cần thiết để đạt đến mục đích 
cuối cùng: bắt đầu và tiếp tục. Nếu những 
điều kiện này được hội tụ thì sẽ đạt đến mục 
đích, không do dự nữa. Đây là giáo pháp, 
quy luật luôn luôn đúng hướng. 

Cùng dịch 

sửa xong ngày 22 tháng 03 năm 2021 _ Phật 
lịch 2565. 

Tỳ khưu Tâm hạnh 

Mindful Way Buddhist Meditation Society 

Tu viện Đạo tâm 

10164 Gramercy PI 

Riverside, California 92503 

USA 


238 


CHÜ THÍCH (TRONG SÁCH 
BÁT CHÁNH ĐẠO) 


Ghi chú của người dich: 
Người đọc có thể xem nguyên tác Anh 
ngữ theo link 


https://info-buddhism.com/The- 


Noble-Eightfold-Path-Bhikkhu Bodhi. 
html 


Trong phần chú thích này, tác giả dẫn 
nguồn từ các trang trong các bản kinh 
Nikaya (pali), word of the Buddha (Lời dạy 
của Đức Phật) TG : Nyanatiloka Mahathera, 
Visuddhi Magga (Thanh tinh đạo luận). 
Người đọc không thể tìm những đoạn dẫn 
nguồn này theo số trang trong các bản dịch 
Việt ngữ mà phải tìm trong nguyên tác Pàli 
& English hay bản dịch Anh ngữ (nếu có). 


239 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


CHU THICH 
Chuong I 


1. 


Trong bàn chát, vó minh thàt su dóng 
nhát vói “ bát thién cán" si (moha). 
Trong ngữ cảnh vé tâm lý, khi dé cập 
đến các tâm sở, Đức Phật thường 
dùng từ si (moha: delusion). Nhưng 
khi nói về nguyên nhân căn bản 
của luân hồi, Ngài dùng từ vô minh 
(avijjà : ignorance) 


2. Tuong ung bó 56:11; Word of the 


Buddha (Lời day của Đức Phật), 
trang 26. 


3. Như trên. 


Chương II 


1. 


Adhisilasikkhà _ tăng thượng giới học, 
adhicittasikkhà _ tăng thượng định 


hoc, adhipafifiasikkhà _ tăng thượng 
tuệ học. 


. Tăng chi bộ 3:33; Word of the 


Buddha, trang 19. 


. Trung bộ kinh 117; Word of the 


Buddha, trang 36. 


240 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


4. 


Táng chi bó 6:63; Word of the 
Buddha, trang 19. 


. Trungbó kinh 9; Word ofthe Buddha, 


trang 29. 


. Xem Truóng bó kinh 2, Trung bó 


kinh 27, etc. Dé biét thém chi tiét, 
xem Thanh tịnh đạo. Chương XIII, 
trang 72-101. 


. Trường bộ kinh 22; Word of the 


Buddha, trang 29. 


. Trường bộ kinh 22, SN 56:11, Word 


of the Buddha, trang 3. 


. Nhu trén. Word of the Buddha, trang 


16. 


10. Nhu trên. Word of the Buddha, trang 


22. 


Chuong III 


1. 


Nekkhammasañkappa: chú y xa lia 
duc vong, abyàpàdasañkappa: chú y 
thién, khóng sàn, avihimsàsañkappa: 
chú ý không gây hai. 


. Kàmasaúkappa: chủ ý dục vọng, 


byàpàdasaúkappa: chủ ý sân ác, 


241 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


avihimsasankappa: chu y tan hai. Tuy 
rang kama thuóng có nghia là duc 
vong cua giác quan nhung trong ngü 
cảnh này hinh nhu cho phép sự diễn 
tả rộng hơn, như là sự mong muốn 
cho mình trong mọi hình thức. 


3. Tang chi bộ 1:16.2. 


4. Nói một cách chính xác, tham lam 
hay dục vọng (raga) trở thành vô đạo 
đức chỉ khi nào nó thúc dục những 
hành động vi phạm những nguyên 
tác đạo đức cán bản, nhu là giết hại, 
trộm cắp, ngoại tình, vân vân. Khi 
nó chỉ là một tâm sở hay thể hiện ra 
hành động không trái đạo đức như 
là sự quá thích thú với món ăn ngon, 
mong muốn được khen ngợi, những 
liên hệ tình dục không làm hại người 
khác. Tuy rằng, nó không trái đạo đức 
nhưng vẫn là một hình thức khát vọng 
tạo ra sự lệ thuộc đưa đến đau khổ. 


5. Để biết sự miêu tả đầy đủ về dukkha 
tương quan với dục vọng của giác 
quan, xem Trung bộ kinh 13. 


242 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


6. Diéu nay có vé ngugc lai nhüng gi 
chúng ta nói ó phán truóc, tám tü 
(metta) là khóng bi lé thuóc vào chính 
minh. Tuy nhién su trái ngugc chi ó 
bé ngoài, bói vi khi phát trién tám tü 
cho chính minh, chúng ta quan tám 
dén minh nhu mót dói tugng khách 
quan, nhu ngói thú ba. Hon nüa, tám 
từ được phát triển không phải là sự 
ôm giữ bản ngã nhưng là một ước 
vọng vị tha khách quan cho sự khỏe 
mạnh và hạnh phúc cho chính mình. 

7. Bất cứ phương thức nào thấy có hiệu 
quảcũng có thể dùng thay cho phương 
thức nêu ra ở đây. Phương thức xử 
lý đầy đủ, xem Nànamoli Thera, The 
Practice of Lovingkindness, Wheel 
No.7. (Sự Thực Hành Tâm Từ, tập 
san Wheel. số 7.) 


Chương IV 


1. Tăng chi bộ 10:176; Word of the 
Buddha, trang 50. 


2. Trung bộ kinh 61. 


243 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


3. 


Táng chi bó 10:176; Word of the 
Buddha, trang 50. 


. Subcommentary to Digha Nikàya. 


(Chú giái Truóng bó) 


. Táng chi bó 10:176; Word of the 


Buddha, trang 51-52. 


. Trung bộ kinh 21; Word of the 


Buddha, trang 51. 


. Táng chi bó 10:176; Word of the 


Buddha, trang 51. 


. Táng chi bó 10:176; Word of the 


Buddha, trang 53. 


. HRH Prince Vajirananavarorasa, The 


Five Precepts and Five Ennoblers 
(Nám giói và nám su dua dén cao 
quy) (Bangkok, 1975), trang 1-9. 


10. Táng chi bó 10:176; Word of the 


Buddha, trang 53. 


II The Five Precepts and Five 


Ennoblers cho một danh sách đầy 
dú hon, trang 10-13. 


12. Táng chi bó 10:176; Word of the 


Buddha, trang 53. 


244 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


13. Doan tiếp theo được tóm lược từ The 


Eive Precepts and Five Ennoblers, 
trang 16-18. 


14. Xem Tăng chi bộ 4:62; 5:41; 8:54. 


15. The Five Precepts and Five 


Ennoblers, trang 45-47. 


Chương V 

1. Papancasudani (Chú giải Trung Bộ 
kinh). 

2. Trung bó kinh 70; Word of the 
Buddha, trang 59-60. 

3. Táng chi bó 4:13; Word of the 
Buddha, trang 57. 

4. Kamacchanda: duc vong, byapada: 
sân, thina-middha: hôn tram, 
uddhacca, kukkucca: trao hối, 
vicikicchà: nghi. 

5. Táng chi bó 4:14; Word of the 
Buddha, trang 57. 

6. Táng chi bó 4:13; Word of the 
Buddha, trang 58. 

7. Táng chi bó 4:14; Word of the 


Buddha, trang 58. 


245 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


8. Trung bó kinh 20; Word of the 


10. 


1 


— 


Buddha, trang 58. 

Về những phương pháp giải quyết 
day đủ về sự đối trị với từng loại 
triển cái nên tham khảo bản chú giải 
về Kinh Niệm xứ (Trường bộ kinh 
22, Trung bộ kinh 10). Một bảng 
dịch những đoạn liên hệ, với những 
trích dẫn thêm từ bài tiểu luận, có 
thể đọc trong tác phẩm The Way of 
Mindfulness của Soma Thera, trang 
116-126. 


Táng chi bó 4:13; Word of the 
Buddha, trang 58-59. 


. Tángchibó4:13; Wordofthe Buddha, 


trang 59. Từ Pàli của bảy giác chi 
là: satisambojjhanga: niém giác chi, 
dhammavicayasambojjhanga: Trach 
pháp giác chỉ, viiyasambojjhanga: tinh 
tấn giác chi, pitisambojjhanga: hy giác 
chi, passaddhisambojjhanga: khinh 
an giác chi, samadhisambojjhanga: 
định giác chi, upekkhasambojjhanga: 
xá giác chi. 


246 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


12. Tang chi bó 4:13; Word of the 


Buddha, trang 59. 


13. Tang chi bó 4:14; Word of the 


Buddha, trang 59. 


Chuong VI 


l. 


Nguyên câu  Pàli Dhammo 
sanditthico ^ akàliko — ehipassiko 
opanayiko  paccattam — veditabbo 


tại, vượt ngoài thói gian, đến để mà 
thấy, hiệu năng hướng thượng, bậc 
trí tự liễu ngộ). (Trung bộ kinh 7 và 
những kinh khác) 

Luận giải về sách Thanh tịnh đạo, 
Xem Thanh tịnh đạo XIV, n. 64. 


Đôi khi danh từ satipatthàna được 
dịch là “sự thành lập của chánh 
niệm,” nhấn mạnh trên khía cạnh 
khách quan, đôi khi được dịch 
là “ứng dụng chánh niệm” nhấn 
mạnh trên khía cạnh chủ quan. Cả 
hai đều được dùng trong cả chánh 
kinh và chú giải. 


247 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


4. Trường bó kinh 22; Word of the 
Buddha, trang 61. 

5. Nhu trén. 

6. Để biết chi tiết, xem Thanh tinh dao. 
Chuong VIII, trang 145-244. 

7. Xem Soma Thera, The Way of 
Mindfulness, trang 58-97. 

8. Asubha- bhavana: quan bat tinh. 
Cùng chủ dé này còn được goi là 
tưởng về sự ghê tóm (patikkilasaññà) 
và sự chánh niệm liên quan đến thân 
thể (kàyagatà sati). 

9. Để biết chi tiết, xem Thanh tinh dao. 
Chương VIII, trang 42-144. 

10. Để biết chi tiết, xem Thanh tịnh dao. 
Chương XI, trang 27-117. 

11. Bán miêu tả đầy đủ, xem Soma 
Thera, The Way of Mindfulness, 
trang 116-127. 

12. Nhu trén, trang 131-146. 

Chuong VII 

1. Trong phan tiép theo tdi phai tu 


han ché minh trong su miéu ta 


248 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


khai quat. Su trinh bay day du, xem 
Thanh tinh dao, Chuong III-XI. 


Xem Thanh tinh dao, Chuong IV, 
trang 88-109. 


^ » 


Mót vài cách dich nhu *xuát than; 
“mo màng, vàn vàn tát cà déu sai 


léch và nén gat bó. 


Trường bộ kinh 22; Word of the 
Buddha, trang 80-81. 


Pàli: àkàsànañcàyatana (không vô 
biên xứ), viññànañcàyatana (thức 
vô biên xứ), äkiñcaññäyatana (Vô sở 
hữu xứ), neva-saññä-näsaññãyatana 
(phi tưởng phi phi tưởng xứ) 


Chương VIII 


1, 


Annicce niccavipallasa (nhận thức 
sai làm cho vô thường là thường), 
dukkhe sukhavipallasa (.... cho khó 
là an lac), anattani attavipallasa (... 
cho vó ngà là ngà). Táng chi bó 4:49. 


Pali: rupakkhandha (sắc uẩn), 
vedanakkhandha (thọ uẩn), 


249 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


saññakkhandha (tưởng uẩn), 
sankharakhandha (hành uẩn), 
viññãnakkhandha (thức uán). 


3. Trường bộ kinh 22: Word of the 
Buddha, trang 71-72. 


4. Như trên, trang 73. 


5. Trong lần xuất bản đầu tiên của 
cuốn sách này, tôi nói rõ ở đây rằng 
bốn đoạn đường tu tập phải đi qua 
theo cách tuần tự, nghĩa là không 
thể nào đạt đến đoạn đường cao 
hơn mà không phải đi qua những 
đoạn đường thấp hơn. Điều này 
chắc có lẽ là lập trường của các Bản 
luận giải. Tuy thế, đôi khi, Kinh điển 
(the Suttas) cho thấy nhiều cá nhân 
từ giai đoạn phàm nhân di thẳng 
đến đoạn đường thứ ba (A-na-hàm. 
ND) hay ngay cả đoạn đường thứ tư 
và quả (A-là-hán đạo và quả. ND). 
Mặc dù các luận sư giải thích rằng 
những vị ấy đã đi qua từng đoạn 
đường và quả trước đó với sự kế tiếp 
nhau rất nhanh nhưng kinh điển lại 


250 


không cho thấy điều này có xảy ra 
mà lại gợi ý một sự chứng đắc trực 
tiếp ngay những đạo quả cao hơn, 
không có sự chứng đắc ở giai đoạn 
trung gian thuộc những đạo quả 
thấp hơn. 


. Xem Thanh tịnh đạo, Chương XXII, 
trang 92-103. 


251 


‘YYA MP ure? As 01 ngrH 


Quy eno ượqu ueÁnẩu o1 NaI 


uoressoo s}! Surpuejs1opu[) 


urso s} Surpuejsiopuf) 


eueu 2po1rưeux3in( 


eueu odepnureseyyynqg 


OUY 24 01 NJIH SuLlayns Surpuejs1opu[) ?ueu yma 
(ur queq») 
qUẸ2 2 wp wend MATA SN tp kurus “| 
| A ysysuq Wed 


OVG HNYHI LY8 VO OL HNVH.L JA DON AL NJIHO IQQ 


AHO ñHd 


252 


BUQJA NA 19] tọu đuo» 


q222ds 
SnO12pưE[s uro Sururejsqy 


TUEUIEI92A vÁe2eA eÁpunsid 


Top rou Sugyy 


yooods asyej uro1j ẩu†u†e1sqV 


TUEUIE12A ỆDẸASTJA 


yooods yysry 


RIRA UIUTES "TIT 


‘rey Avs Suouy YOP nq» 


ssousso[urreu jo uonuəlul 


edde3jựes-suITTAV 


ues Sug U$ tprp NYO 


I[I^ poos jo uonuəluI 


eddeyues-epededqy 


| nu quyu) xup WEED tọu 107 
| SUOA DÅP ey] ex uotp nu» 


uonerunuod Jo uonuəlu] 


eddexues-eurureupp[oN 


(qP 
mq qượu2) Ánp n) qupyo 


QP Np ur» 
ugp ượp Suonp uoo oi nạfH 


uonuojur ysy 


Uoressoo s}! o) SurpeoT 


ÁeM 21  Zurpuejsropu(] 


eddexues eurureg TT 


eueu eÁepedned 
-urueSeqpozrueupinq 


253 


(drysu que) 


qurp ugy dgrysu əuSN poorer SrA EAIÍ ỆUTUTES ^A 
yur Rq jonpuoosrui 
onp qun Suóp queu guoqy [enxes wor Zururejsqy | tueurs 1ệ2ệ(21,I nsəurey 


BUQA “YS! OA 19] nạrqu 3uoqpy 


19] o[pr woy Suruteysqy 


dono uron Suouy Sui[eojs Woy Sururejsqy TUEUIE12A PURPRUUIPY 

Tey 3218 đuọoqw 9JI[ Surge, u1o1J Surure1sqy 1ueure12A ejedneueq 
(drysu que) 

que ugyo Zuóp quen uornoe jury E1UEUTUTEN PUTTS "AT 
“no ugo 


rueureJoA edẹ[eddeuqdures 


QT 01 19] rou uou 


yooods yssey woy Surure1sqy 


TUEUTE1I2A VÁLA eAesn1eud 


254 


"u9ng 291A 


S21E1S 2IOS2JOtAA 


hs Sunquu Any wyd ug, qQurp | do[papp o) yoyo 20L eượupeddeưeAeuqq 
sjuoauro[gop 
‘Ogu upryd opo Ọq N} Ug} yur, uopueqe 0} op? sy], vueqpeddeueueq 
'o?u sjuoauro[gop 
ugrgdoe» ayo Sugu uei YUL] | urensoi 0} pope AL eueypeddeseaures 
(ue) qun 
yuryo) qượu2 ượu2 ug}, qur] Op? STA EUIEÁEA ỆUIUTES "TA 


‘deyd doy dgrysu 
su8u 8ượq qurs nnu ea deyd 
rd dorq8u gysu Sunqu oq n 


`poourləAt] Jo surroJ 
13H Aq Surat] souo sureə ouo 
pooumeAr 3uoim dn Sumo 


nəddey ureyarí euoarfe 
vurures eAeued urearíe euoorq 


255 


(deud) euauIoưadd 
Suónj uànp ạA tuiệïu uen()|jo uonejdu23uo2 [nJpuTA vuessednueurureqq 
puru 
We} 2A Ul9IU URNA | 2) jo oIqe[du1213uo2 [njputjA euessednuegr) 
SUT 
RIS ure» gA WSU uen() | jo. uone[dursuoo  [njpurjq essednuguepoA 
Ápoq 
ugy} 2A uraru ượnè) | əy} jo uone[durojuoo [nypurjq euessednuedey 


uir queqo 


"uan 
»àr Sunuu uj Ánp ug} qur] 


ssəu[nJpurur ysy 


S2†E1S Əu1osə|OUA 
urjureu ol pope ƏL 


nes urs "TTA 


eueypeddeuryyyesinuy 


256 


ni nu ugrp Suey, eurey! qno ayy, eueuffeq)ne2 
| eq ni ugry Suey, eueuí prm] əur, eueu((eAner, 
| reu NY} uəru) Suey, eueuí puo22s 2], eueuffeA£ánq 
| qu nu ugnp Sup], euey! 151g 2{T, eueqffeureqyeq 
| quip yuryD uOIJE122u02 JSA TUpeures eurures ‘IIIA 


257 


SÁCH VÀ TU DIEN 
THAM KHÁO 


Sách: 
- Các bó Viét dich Nikàya cüa Ngài 
Thích Minh Chàu 


- Tháng pháp tập yếu luận NT 

- Pháp hành thiển tuệ của Ngài Hộ Pháp 

- Thanh tịnh đạo, bản dịch Ni sư Trí Hải 

- Phật điển phổ thông Dan vào tué 
giác Phật. Chủ biên dịch Việt: GS Lê Mạnh 
Thát và Ngài Tuệ sĩ. 

- Hợp tuyển lời Phật dạy từ kinh tạng 
Pàli | Bhikkhu Bodhi. Bản dịch Nguyên 
Nhật Trần Như Mai. 

Tự và từ điển 

Từ điển tiếng Việt. Viện ngôn ngữ học. 
Nhà xuất bản Đà Nẵng 2002 


258 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


Tü dién Anh Viét (The Oxford 
dictionary of current English) Nha xuat 
ban Thanh Hóa 1997. 


Từ điển đối chiếu Phat ngữ Sanskrit, 
pàli, Việt, Francais, English. Phạm Hữu 
Dung, Paris 1966 


Từ điển Pàli Việt Nam. Ngài Bửu Chon. 


Pali English ^ dictionary. A.P. 
Buddhadatta Mahàthera 


Thai Pàli | Han By Yen - Nguan 
Bhikkhu (Thailand) 


Buddhist dictionary. Nyanatiloka 


Pali English dictionary. T.W. Rhys 
Davids and William Stede 


Websters Encyclopedic Unabridged 
Dictionary of the English Language 


Dictionary of American English. 
Longman. Third edition 2004 


Dictionary of American English. 
Heinles 


259 


SÁCH DÁN 


I. General treatments of the Noble 
Eightfold Path: 


Ledi Sayadaw. The Noble Eightfold 
Path and Its Factors Explained. 
(Wheel 245/247). 


Nyanatiloka Thera. The Word of the 
Buddha. (BPS 14th ed., 1968). 


Piyadassi ‘Thera. The Buddhas 
Ancient Path. (BPS 3rd ed., 1979). 


II. Right View: 


Nanamoli, Bhikkhu. The Discourse 
on Right View. (Wheel 377/379). 


Nyanatiloka Thera. Karma and 
Rebirth. (Wheel 9). 


Story Francis. The Four Noble 
Truths. (Wheel 34/35). 


260 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 
e Wijesekera, O.H. de A. The Three 
Signata. (Wheel 20). 
III. Right Intentions: 


e Nanamoli Thera. The Practice of 
Loving-kindness. (Wheel 7). 


e Nyanaponika ‘Thera. The Four 
Sublime States. (Wheel 6). 


e Prince, T. Renunciation. (Bodhi 
Leaf B 36). 


IV. Right Speech, Right Action, & Right 
Livelihood: 


e Bodhi, Bhikkhu. Going for Refuge 
and Taking the Precepts. (Wheel 
282/284). 


e Narada Thera. Everyman's Ethics. 
(Wheel 14). 


°  Vajirahanavarorasa. The Five 
Precepts and the Five Ennoblers. 
(Bangkok: Mahamakuta, 1975). 


V. Right Effort: 


e Nyanaponika ‘Thera. The Five 
Mental Hindrances and Their 
Conquest. (Wheel 26). 


261 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT DAU KHỔ” 


e Piyadassi Thera. The Seven Factors 
of Enlightenment (Wheel 1). 


e Soma ‘Thera. The Removal of 
Distracting Thoughts (Wheel 21). 


VI. Right Mindfulness: 


e Nyanaponika Thera. The Heart 
of Buddhist Meditation (London: 
Rider, 1962; BPS, 1992). 


e Nyanaponika Thera. The Power of 
Mindfulness. (Wheel 121/122). 


e Nyanasatta Thera. The Foundations 
of Mindfulness (Satipatthana Sutta). 
(Wheel 19). 


° Soma Thera. The Way of 
Mindfulness. (BPS, 3rd ed., 1967). 


VII. Right Concentration & The 
Development of Wisdom: 


e Buddhaghosa, Bhadantacariya. 
The Path of Purification 
(Visuddhimagga). Translated by 
Bhikkhu Nanamoli, 4th ed. (BPS, 
1979). 


262 


BAT CHÁNH ĐẠO “CON DUONG DUA DEN CHAM DUT ĐAU KHỔ” 


e Khantipalo, Bhikkhu. Calm and 
Insight. (London: Curzon, 1980). 


e Ledi Sayadaw. A Manual of Insight. 
(Wheel 31/32). 


e Nyanatiloka Thera. The Buddhas 
Path to Deliverance. (BPS, 1982). 


° Sole-Leris, Amadeo. Tranquillity 
and Insight. (London: Rider, 1986; 
BPS 1992). 


e Vajirafana, Paravahera. Buddhist 
Meditation in Theory and Practice. 
2nd ed. (Kuala Lumpur, Malaysia: 
Buddhist Missionary Society, 1975). 


All Wheel publications and Bodhi 
Leaves referred to above are published by 
the Buddhist Publication Society. 


263 


NHÀ XUÁT BÁN THÉ GIÓI 
Tru só chính: 46 Trán Hung Dao, Hoàn Kiém, Hà Nói, 
Tel: 0084. 24. 38253841 
Chi nhánh: Só 7 Nguyén Thi Minh Khai, Quán 1, TP Hó Chí Minh, 

Tel: 0084. 28. 38220102 

Email: nxbthegioi@ gmail.com 

thegioi@ thegioipublishers.vn 

Website: www.thegioipublishers.vn 


BÁT CHÁNH ĐẠO 


“Con đường đưa đến chấm dứt dau khổ” 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
GIÁM ĐỐC - TỔNG BIÊN TẬP 
TS. TRẦN ĐOÀN LÂM 


Biên tập: Hoàng Thị Mai Anh 
Sửa bản in: Tâm Hạnh 

Bìa: Bá Ngọc 

Trình bày: Tuấn Quỳnh 


Liên kết xuất bản: 
Đặng Thị Hiển 176 Vũ Nghiên, 
P. Yên Phụ, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 


In 3.000 bản, khổ 12cm x 20cm tại Xưởng In Nhà xuất bản Thế 
Giới. Địa chỉ: 46 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. 
Xưởng sản xuất: Nhà 23 ngõ 62 phố Nguyễn Chí Thanh, quận Đống 
Đa, Hà Nội. Số xác nhận DKXB: 1385-2021/CXBIPH/01-84/ThG. 
Quyết định xuất bản số: 601/QD-ThG cấp ngày 25 tháng 05 năm 
2021. In xong và nộp lưu chiểu năm 2021. 

Mã ISBN: 978-604-77-9560-4 


